HộI ĐỒNG PHÍ ĐẠ0 XUẤT BẢN 
SIIDH XÃ, PHƯỦNG, THỊ TRÂN 








" 





NHÀ XUẤT BẢN NHÀ XUẤT BẢN 
CHÍNH TRỊ QUỐC GIA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 


https://tieulun.hopto.org 


hftps://tieulun.hopto.org 





NHỮNG ĐIÊU CÂN BIẾT 
KHI SÔNG CHUNG VỚI ĐIỆN 


htfps://tieulun.hopto.org 


HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN 


Chủ tịch Hội đồng: 
TS. NGUYÊN THẾ KỶ 


Phó Chủ tịch Hội đồng: 
TS. NGUYÊN DUY HÙNG 


Thành viên Hội đồng: 
TS. NGUYỄN TIẾN HOÀNG 
TS. NGUYỄN AN TIÊM 
TS. VŨ TRỌNG LÂM 


https://tieulun.hopfo.org 


NGUYÊN HANH 


ÏI ~ - F. ví 
”" 


NHÀ XUẤT BẢN 


NHÀ XUẤT BẤN ' 
KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 


CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - SỰ THẬT 


HÀ NỘI - 2011 


https://tieulun.hopfo.org 





//tieulun.hopto.org 


LỮI NHÀ XUẤT BAN 


Ngày nay, điện đã trở thành một phần thiết yếu của 
đời sống con người. Việc sử dụng điện trong sinh hoạt 
hằng ngày là một nhu cầu không thể thiếu của mỗi 
người dân, từ nông thôn đến thành thị. Điện đã thâm 
nhập vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là 
trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước hiện nay. Vì vậy, việc sử dụng điện an toàn, 
hợp lý và tiết kiệm là một trong những vấn đề cấp thiết 
của đời sống xã hội, nhằm bảo đảm việc phát triển kinh 
tế - xã hội nền vững. 

Tuy nhiên, việc sử dụng điện thế nào để đảm bảo an 
toàn, hợp lý và tiết kiệm đối với đa số người dân hiện 
nay lại là một vấn đề cần được sự quan tâm của xã hội 
cũng như của ngành điện, bởi vì hầu hết người dân 
hiện nay có rất ít thông tin phổ biến về kiến thức sử 
dụng điện một cách an toàn, tiết kiệm. Đa số người dân 
hiện nay sử dụng điện theo thói quen và kinh nghiệm. 
Trong cuộc sống hằng ngày vẫn xảy ra những trường 
hợp tai nạn đáng tiếc trong sử dụng và sửa chữa điện. 
Những tai nạn xảy ra thường là do bất cẩn và trong 
nhiều trường hợp là do thiếu hiểu biết về điện. 

Nhằm góp phần phổ biến những kiến thức cơ bản về 


việc sử dụng điện an toàn và tiết kiệm cho mỗi người 


5 


https://tieulun.hopfo.org 


dân, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất 
bản cuốn sách Những điều cần biết khi sống chung 
uới điện của tác giả Nguyễn Hanh. Nội dung cuốn sách 
đề cập đến những kiến thức cơ bản nhằm giúp bạn đọc 
có những hiểu biết thường thức về điện để sử dụng điện 
an toàn, hiệu quả và tiết kiệm. Các bài viết trong cuốn 
sách được trình bày dưới dạng những mẩu chuyện vui 
với các sắc thái khác nhau nhằm giúp bạn đọc dễ dàng 
đọc và nắm bắt các thông tin tổng quát về các kỹ năng 
đơn giản trong việc sử dụng các thiết bị điện an toàn, 
hiệu quả và tiết kiệm. 

Hy vọng cuốn sách sẽ góp phần nâng cao hiểu biết 
và cách sử dụng điện an toàn, tiết kiệm của quý vị độc 
giả trong điều kiện phát triển đất nước hiện nay. 


Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc. 


Thúng 12 năm 2011 
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - SỰ THẬT 


https://tieulun.hopfo.org 


LỜI NÓI ĐẦU 


Chúng ta vẫn thường nghe các bà hàng xóm 
nói với anh thợ điện: “Chú thợ điện ơi, làm ơn xem 
giúp chị cái đèn một tý! Tại sao nó không sáng? 
Bọn chị chẳng ai biết điện đóm là gì”. Đây hoàn 
toàn không phải là một câu khách sáo mà rất 
chân tình. Sở dĩ nói như vậy là vì đa số chúng ta, 
từ người dân nghèo thôn quê đến những người 
giàu có ở thành thị, tuy nhà cửa đầy ắp tiện nghi 
nhưng lại am hiểu rất ít về kỹ thuật điện. Do đó 
mỗi khi trong nhà có trục trặc về điện thì chỉ còn 
cách cậy nhờ ông thợ điện mà thôi. 

Đúng ra, khi nhà cửa đã được điện khí hoá thì 
mọi người trong nhà bắt buộc phải có những hiểu 
biết tối thiểu về điện, vì điện là người bạn đồng 
hành với chúng ta trong suốt cả cuộc đời. Các hiểu 
biết về điện sẽ giúp ta sử dụng các đồ điện hợp lý, 
hiệu quả, tiết kiệm điện hơn, và điều chủ yếu là 
sinh mạng của chúng ta sẽ được bảo đảm hơn. 

Hiện nay, điện đã thâm nhập vào mọi lĩnh 
vực của cuộc sống nhưng tài liệu, sách báo, 
phương tiện truyền thông đại chúng nói về chủ 
để này còn quá ít. Đây là một “lỗ hổng” về kiến 


t 


https://tieulun.hopfo.org 


thức mà chúng ta không thể bỏ qua nếu muốn 
nước nhà tiến bước thành công trên con đường 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 

Cuốn sách này ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu 
nói trên. 

Sách gồm có bốn chương: 

Chương I - Những hiểu biết thường thúc uê điện. 

Chương II - Điện uùà cuộc sống. 

Chương TII - Tiết biệm điện bhông phỏi chỶ uì 
mình mù còn UÌ IHỌI người. 

Chương IV - Một số điều cần biết uề an toàn điện. 

Nội dung sách không đi sâu vào chuyên môn 
kỹ thuật điện mà chỉ đề cập đến những kiến thức 
cơ bản về điện mà mọi người đều cần phải biết. 
Sách được trình bày dưới dạng những thông tin 
ngắn gọn, những câu hỏi và trả lời xung quanh 
các chủ đề như: những kiến thức cơ bản về điện, 
cách sử dụng đồ điện trong nhà, các kiến thức về 
an toàn điện, các biện pháp tiết kiệm điện... 
Ngoài ra, sách còn đề cập thêm một số vấn đề mà 
nhiều người quan tâm như: tác dụng của điện đối 
với sức khoẻ con người, cách lý giải những điều tai 
nghe mắt thấy trong môi trường điện khí hoá, lịch 
sử ra đời của ngành điện và các thành tựu khoa 
học mới nhất có liên quan đến ngành điện... 

Để tránh nhàm chán khi đọc, tác giả không 
phân loại thành hạng mục như sách giáo khoa mà 
trình bày dưới dạng những mẩu chuyện ngắn 
hoặc chuyện vui, mỗi chuyện có một sắc thái khác 


8 


https://tieulun.hopfo.org 


nhau. Tuy vậy, sau khi đọc xong và tổng hợp lại, 
độc giả sẽ thu nhận được một số kiến thức tổng 
quát về vai trò của điện trong đời sống, đủ để sử 
dụng trong sinh hoạt hàng ngày. 

Với cách trình bày như trên, bất cứ tầng lớp 
nào trong xã hội đều có thể lĩnh hội được dễ dàng 
mà không phải nhọc công tìm hiểu trong các giáo 
trình kỹ thuật điện. Ngay cả những người đang 
công tác trong ngành điện cũng có thể tìm thấy ở 
đây một số câu chuyện bổ ích và lý thú trong lĩnh 
vực chuyên môn của mình. 

Tác giả kỳ vọng cuốn sách nhỏ bé này sẽ góp 
phần làm phong phú thêm các hiểu biết về điện 
của độc giả trong một xã hội ngày càng điện khí 
hoá như hiện nay. 


NGUYÊN HANH 


https://tieulun.hopfo.org 


10 


https://tieulun.hopfo.org 


Chương í 


NHỮNG HIỂU BIẾT 
THƯỜNG THỨC VỀ ĐIỆN 


CÁC CỤ NHÀ TA HIỂU VỀ ĐIỆN NHƯ THẾ NÀO? 


Người xưa thường nói “ôn cố tri tân”, đại ý 
là bằng cách ôn lại cái cũ, người ta có thể nhận 
thức được cái mới một cách tường tận hơn. 
Chính vì vậy mà trước khi tìm hiểu các đặc tính 
muôn hình muôn vẻ của điện, thiết nghĩ chúng 
ta cũng nên bỏ ra vài phút để ôn lại câu chuyện 
ngày xưa, cách đây một thế kỷ, các cụ nhà ta đã 
quan niệm về điện như thế nào. 

Người Việt Nam bắt đầu có khái niệm về 
điện từ khi thực dân Pháp sang đô hộ nước ta, 
đem nền văn minh Pháp quốc để truyền bá cho 
các dân tộc “nhược tiểu”. Lần đầu tiên trong 
đời, người dân bản xứ được mục kích những sự 
kiện lạ lùng: dòng nước chảy ngược từ dưới lên 
(vòi phun nước ở các vườn hoa), đèn treo từ trên 
chúc xuống (đèn điện), xe không có ngựa kéo mà 
vẫn chạy (cái ô tô)... Đối với họ, đây là những 
chuyện thần kỳ. Nếu hỏi những người làm việc 


11 


https://tieulun.hopfo.org 


với Tây thì sẽ được giải thích: “Tất cả những 
chuyện đó đều do điện mà ra”. 

Thời ấy có cụ Thiều Chửu, một người tỉnh thông 
chữ Hán ở Nam Kỳ, đã cho ra đời cuốn sách Hán 
Việt tự điển. Biết rất nhiều người quan tâm đến chữ 
“điện”, cụ đã bỏ công tham khảo hàng loạt tự điển 
tiếng Hán và có thể đã tìm hiểu thêm ở những người 
đương thời để có được một định nghĩa thật súc tích 
về “điện” nhằm thoả mãn tính hiếu kỳ của người 
dân. Và đây là nguyên văn phần định nghĩa chữ 
“điện” của cụ trong cuốn tự điển đó: 

“Điện là một cái sức cảm ứng của muôn uật 
đều có. Cói sức cảdm ứng đó nó hai tính đối đãi 
nhau, bhác tính thì hút lấy nhau, cùng tính thì lại 
cự nhau cho nên mới chia ra âm điện 0uà dương 
điện hay gọt là chúnh điện uà phụ điện. Đang 
lúc uật thể nó yên lặng thì không thấy sức điện ở 
đâu, đến lúc nó quện nó sát uào uật bhác, mất cái 
tính trung hòa ởi, bấy giờ tất nó lôi thứ điện bhác 
tính nó để sơn đều uới nó. Cói sức lôi béo của nó 
rất mạnh uù rất nhanh, tóe ra những ánh sáng 
rất mạnh rất sáng, như chớp uò sét ta thường 
trông thấy, ấy là thứ điện thiên nhiên bây giờ 
người ta lợi dụng nó để chạy máy thay sức người 
øọt là điện nhân tạo. Cách làm ra điện có hai 
cách: dùng bánh xe máy sát uòo nhau mà sinh ra 
điện như xe điện, đèn điện thường dùng đó; dùng 
Uật chất hóa hợp mò sinh ra điện, như điện đánh 
dây thép uà điện mạ thường dùng đổ”. 


12 


https://tieulun.hopfo.org 


Đây là định nghĩa về điện của cụ Thiều Chửu 
cách đây gần 100 năm chứ không phải là định 
nghĩa của tác giả. Vì kính lão đắc thọ nên chúng 
tôi mạn phép cụ đưa lên làm bài đầu tiên của 
cuốn sách này. Mong rằng cụ không phật ý, còn về 
phần chúng ta thì cũng không nên bình luận, vì ở 
thời đó mà hiểu được như vậy cũng là uyên bác 


lắm rồi. 


ĐIỆN MỘT CHIỀU VÀ ĐIỆN XOAY CHIỀU 


Trong công nghiệp cũng như trong cuộc sống 
hàng ngày, chúng ta thường nghe nói đến các 
thuật ngữ “điện một chiều” và “điện xoay chiều”, 
vậy chúng là gì? Có thể giải thích một cách sơ lược 
như sau: dòng điện là luồng điện tử tự do chạy 
trong dây dẫn, điện tử có kích thước cực kỳ nhỏ 
bé; nó bé đến nỗi nếu có một “chiếc kính thần” 
phóng đại con vi rút HIV to bằng cả quả đất thì 
kích thước điện tử chỉ bằng hạt cát, nếu không nói 
là còn nhỏ hơn!; khi luồng điện tử chạy liên tục 
trong dây dẫn theo một chiều, ta có dòng điện một 


1. Khoa học đã chứng minh được sự hiện hữu của điện 
tử nhưng vẫn chưa ai chụp ảnh được nó, vì nó quá bé để 
các thiết bị tân kỳ nhất của nhân loại có thể nhận diện. 
Người ta chỉ chụp được đường bay của nó trong các buồng 
bọt hoặc buồng Wilson mà thôi. 


13 


https://tieulun.hopfo.org 


chiều; nếu luồng điện tử chạy tới chạy lui, đảo 
chiều liên tục, ta có dòng điện xoay chiều. 

Điện một chiều và xoay chiều được ứng dụng 
rất rộng rãi trong cuộc sống. Đèn pin và đèn 
ắcquy mà chúng ta thường dùng chạy bằng điện 
một chiều. Tàu điện cũng chạy bằng điện một 
chiều. Rađiô, đồng hồ đeo tay, máy ghi âm bỏ túi, 
máy chụp ảnh kỹ thuật số, điện thoại di động, 
máy trợ thính, các quạt điện trên ô tô, tàu hỏa 
đều chạy bằng điện một chiều. Nói một cách tổng 
quát, tất cả các đồ điện dân dụng thuộc loại di 
động, bỏ túi đều chạy bằng điện một chiều. 

Điện xoay chiều được dùng cho một số đồ điện 
gia dụng như bếp điện, ấm đun điện, quạt trần, 
quạt bàn, quạt thông gió, máy hút bụi, máy 
nghiền sinh tố, bơm nước, tủ lạnh, máy giặt... Đặc 
biệt, máy bơm nước ở các trạm thuỷ nông, máy 
bơm chống úng và một số máy móc trong nông 
nghiệp, công nghiệp người ta dùng điện xoay 
chiều ba pha. Ưu thế của loại điện này là có thể 
cung cấp những công suất rất lớn và bảo đảm 
được sự cân bằng cần thiết trong lưới điện. 


KHÁI NIỆM VỀ DÂY LỬA VÀ DÂY NGUỘI 


Để nắm được các vấn đề về “điện đóm”, trước 
tiên chúng ta cần phải hiểu hai thuật ngữ khá 
thông dụng, đó là dây lửa và dây nguội. Dây lửa 


14 


https://tieulun.hopfo.org 


là gì và dây nguội là gì? Đường điện 220 vôn kéo 
vào nhà chúng ta là điện xoay chiều một pha. Nó 
bao giờ cũng có hai dây, một dây mang điện và 
một dây không mang điện. Nếu chạm phải dây 
mang điện là bị giật, thậm chí có thể chết người, 
còn nếu chạm vào dây không mang điện thì hầu 
như không bị giật hoặc chỉ giật tê tay chút xíu mà 
thôi. Dây mang điện có tên kỹ thuật là đây pha, 
vì nó được nối với một pha của máy phát điện. 
Tuy vậy, trong dân gian ta vẫn quen gọi với cái 
tên nôm na là đáy lửa hoặc dây nóng. Sỏ dĩ gọi 
như vậy vì đây chính là cái dây gây nên tai nạn 
hoặc chết chóc, cần cảnh giác. 

Cũng có người giải thích như sau: khi dí bút 
thử điện vào lõi dây thì đèn neon trong bút sáng 
hồng lên như ngọn lửa. Nếu dây đứt rơi xuống 
chạm phải mặt đất hoặc bức tường cũng toé ra 
lửa. Vậy bản chất của nó là lửa, chớ dại đùa với 
lửa mà thiệt thân. Để dễ hiểu, trong tài liệu này 
chúng ta thống nhất dùng cái tên “dây lửa”, 
nhưng khi dùng phải hiểu đó là “dây pha”. 

Dây không mang điện có tên kỹ thuật là đấy 
trung tính, vì nó được nối với điểm trung tính 
của máy phát điện. Tuy vậy trong dân gian ta vẫn 
quen gọi nó với cái tên đây nguội. Sỏ dĩ có tên 
như vậy là vì khi dí bút thử điện vào thì bút 
không sáng. Nếu dây đứt rơi xuống chạm phải 
mặt đất cũng chẳng toé ra tia lửa nào. Để dễ hiểu, 
ở đây chúng ta thống nhất dùng cái tên “dây 


1ỗ 


https://tieulun.hopfo.org 


nguội”, nhưng khi dùng phải hiểu đó là “dây 
trung tính”. 

Cũng cần nói thêm rằng thuật ngữ dây nguội 
ở đây chỉ đơn thuần là quy ước, vì trong khi vận 
hành (ví dụ khi ta nấu bếp điện chẳng hạn) thì 
dây lửa và dây nguội đều nóng như nhau, chẳng 
dây nào nguội hơn dây nào. 


TẠI SAO ĐIỆN ÁP ĐƯỢC ĐO BẰNG VÔN? 


Chúng ta thường đánh giá độ nguy hiểm của 
các nguồn điện theo “vôn”, càng nhiều vôn càng 
cần phải cảnh giác. Cục pin đèn chỉ có 1,ỗ vôn 
không nguy hiểm, các em bé cũng có thể cầm đi 
chơi được. Điện trong ổ cắm 220 vôn rất nguy 
hiểm, nếu chạm vào có thể bị giật chết người. Vậy 
vôn là gì? Đó là đơn vị mà các kỹ sư điện dùng để 
đo điện áp. Nếu lại hỏi tiếp điện áp là gì thì cách 
giải thích dài dòng và lôi thôi lắm, chỉ xin kể câu 
chuyện “cổ tích” sau đây, qua đó chúng ta có thể 
hình dung được phần nào. 

Thuật ngữ “vôn” ra đời cách đây đã hơn hai 
thế kỷ, lúc đó người ta chỉ biết có dòng điện chứ 
chưa biết đến điện áp. Vào khoảng những năm 
cuối của thế kỷ XVIII, một nhà vật lý học trẻ 
tuổi người Italia tên là Alexandre Volta, sinh ở 
thành phố Come, đã dựa vào một phát hiện 


16 


https://tieulun.hopfo.org 


trong lúc thí nghiệm của giáo sư giải phẫu Luitgi 
Galvani (cũng người Italia) để xây dựng nên lý 
thuyết về điện áp tiếp xúc và từ đó sáng chế ra 
chiếc pin điện đầu tiên của nhân loại. Nếu nối 
các cực của pin này với hai đoạn dây đồng rồi 
quẹt chúng với nhau sẽ xuất hiện một tia lửa 
nhỏ, người ta gọi đó là “tia lửa điện”. Sau khi 
Volta hoàn thành chiếc pin điện đầu tiên, mọi 
người đua nhau làm những chiếc pin khác ngày 
càng đồ sộ hơn và “sức điện” cũng ngày càng 
mạnh hơn. ĐỂ có cơ sở đánh giá và cho điểm các 
pin đó, người ta quy ước một đơn vị chung để 
tiện bề đo đạc. Đơn vị đó gọi là gì? Ai cũng thống 
nhất gọi là “vôn” để ghi nhớ công lao của nhà vật 
lý học trẻ tuổi Volta. 

Chính “sức điện” ngày xưa là khái niệm điện 
áp mà chúng ta đang dùng hiện nay. 


ĐIỆN BAO NHIÊU VÔN THÌ GIẬT? 


Chúng ta ai cũng biết chạm tay vào điện 220 
vôn thì bị giật rất mạnh, còn chạm tay vào cục pin 
đèn 1,5 vôn thì chẳng hề hấn gì. Từ đó nảy sinh ý 
nghĩ: điện áp cao mới giật còn điện áp thấp thì 
chẳng làm sao. 

Thực ra không phải như vậy! Cảm giác điện 
giật gây ra bởi dòng điện chứ không phải bởi điện 


17 


https://tieulun.hopfo.org 


áp. Dòng điện chạy qua cơ thể càng mạnh thì bị 
giật càng đau, thậm chí gây tử vong. Cường độ 
dòng điện này được quyết định bởi ba yếu tố: 

1. Điện áp cao hay thấp; 

2. Điện trở của cơ thể người; 

3. Điện trở của các vật cách ly giữa người và 
nguồn điện. 

Yếu tố thứ nhất thì đã rõ, còn yếu tố thứ hai, 
thứ ba mới là điều cần bàn. Điện trở cơ thể người 
chủ yếu do lớp da quyết định. Da càng dày và 
càng sạch, càng khô thì điện trở càng cao, dòng 
điện càng yếu. Da mỏng (ví dụ da trẻ em, phụ nữ) 
và ướt át thì điện trở càng thấp, dòng điện càng 
mạnh. Chính vì vậy mà lúc chân tay ướt hoặc lúc 
vừa tắm xong mà chạm tay vào điện 220 vôn thì 
có thể bị giật chết người. Điện trở của các vật cách 
ly như: thảm, chiếu, giày, dép, ủng cách điện, 
găng tay cách điện... cũng không kém phần quan 
trọng. Chỉ cần mang một đôi ủng cách điện thật 
tốt thì có sờ tay vào điện 220 vôn cũng chẳng hề 
hấn gì. Tuy vậy nên nhớ chỉ được phép sờ một tay 
mà thôi, tay kia phải buông thõng. Nếu tay kia 
vịn vào tường hoặc chạm phải dây nguội thì cũng 
bị giật nguy hiểm chẳng kém gì không mang ủng. 

Còn điện bao nhiêu vôn thì giật chết người? 
Câu này khó trả lời lắm vì còn phụ thuộc hàng 
loạt dữ kiện phức tạp khác. Nhưng có thể nói 
chung là: “Trong điều biện bất lợi nhất, điện từ 25 
uôn trở lên có thể gây chết người”. Sách vỏ đã ghi 


18 


https://tieulun.hopfo.org 


lại trường hợp có người bị điện giật chết chỉ vì sơ ý 
cầm phải tay vịn của một chiếc cầu thang sắt rò 
điện xoay chiều 24 vôn. Ngay tác giả cuốn sách 
này cũng một lần bị điện giật khá mạnh khi làm 
thí nghiệm với chiếc biến áp tự ngẫu và... một cục 
pin 4,5 vôn. Đó là tác động của điện áp quá độ do 
cục pin và biến áp gây ra. 


TẠI SAO ĐƠN VỈ ĐO DÒNG ĐIỆN 
ĐƯỢC GỌI LÀ AMPE? 


Ampe là đơn vị đùng để đo cường độ dòng điện 
chạy trong dây dẫn, hay nói một cách nôm na, đó 
là chỉ số cho ta biết dòng điện chạy trong dây 
mạnh hay yếu. Dòng điện qua bếp điện, máy sưởi, 
bàn là (bàn ủi) rất lớn, đến 5 ampe hoặc hơn. Đó 
là chưa kể dòng điện qua bộ điều hoà không khí, 
bình nóng lạnh, bếp điện từ, ấm đun điện siêu 
nhanh... có thể đến hơn 10 ampe. Trong khi đó, 
dòng điện qua đèn, qua quạt, qua rađiô hoặc 
cátxét chỉ đến 1 ampe là cùng. Trong công nghiệp 
điện tử người ta còn dùng một đơn vị nhỏ hơn rất 
nhiều, gọi là miliampe. Một miliampe bằng một 
phần nghìn ampe. 

Về định nghĩa ampe thì đã rõ nhưng tại sao 
lại gọi là ampe thì không mấy người được biết. Sự 
việc như sau: 


19 


https://tieulun.hopfo.org 


André Ampère (1775-1836), nhà bác học về 
toán và vật lý người Pháp, là một người đã có 
nhiều đóng góp quan trọng trong lĩnh vực kỹ 
thuật điện. Ông đã phát minh ra máy điện báo và 
định luật cảm ứng điện từ. Năm 1820, bằng thực 
nghiệm ông đã chứng minh được rằng, khi từ 
thông biến đổi trong một vòng dây dẫn khép kín 
sẽ tạo ra dòng điện lưu chuyển trong vòng dây đó. 
Phát hiện này tuy nhỏ nhưng đã mở ra một trang 
mới trong lịch sử nhân loại, nhờ có nó chúng ta 
mới có được máy phát điện, máy biến áp, máy 
biến thế, quạt điện, máy bơm điện như ngày nay. 

Vì Ampère là người có nhiều đóng góp lớn lao 
trong lý thuyết kỹ thuật điện nên người ta gọi đơn 
vị đo cường độ dòng điện là “ampe” để các thế hệ 
đời sau nhớ tới ông. 


ĐIỆN XOAY CHIỀU VÀ MỘT CHIỀU, 
LOẠI NÀO NGUY HIẾM HƠN? 


Nhiều người thắc mắc giữa điện xoay chiều và 
điện một chiều, loại nào nguy hiểm hơn? Hoặc nói 
một cách chính xác, nếu cả hai đều cùng một số 
vôn như nhau và tình trạng cách điện cũng giống 
nhau, thì loại nào nguy hiểm hơn? 

Câu trả lời là: “Điện xoay chiêu nguy hiểm 


hơn”. Nó nguy hiểm hơn vì hai lý do sau đây: 


20 


https://tieulun.hopfo.org 


1. Khi dòng điện xoay chiều chạy qua cơ thể 
của chúng ta, các tế bào sẽ bị phân cực, gây nên 
những phản ứng lý hoá học nguy hại cho cấu 
trúc của chúng. Sự phân cực này lại đổi hướng 
2x50 lần trong một giây, do đó tình hình lại 
càng tổi tệ hơn. 

2. Khác với dòng điện một chiều không đi 
qua được các lớp cách điện, dòng xoay chiều có 
thể dễ dàng xuyên qua những lớp điện môi dưới 
hình thức dòng điện điện dung, do đó hiệu quả 
của trang bị cách điện bị giảm đi khá nhiều. 

Tuy vậy, không phải bất cứ dòng điện xoay 
chiều nào cũng nguy hiểm. Đối với dòng điện xoay 
chiều cao tần (có tần số khoảng 10.000 héc) thì 
mức độ nguy hiểm lại giảm đi vì lúc này mức độ 
phản ứng của tế bào không theo kịp tần số của 
dòng điện. Với tần số này thì ta có thể cầm một 
bóng đèn sợi đốt trên tay, đèn vẫn sáng mà người 
cầm vẫn không hề hấn gì. 

Để có thể nhận biết một cách trực giác, xin 
xem bảng tổng kết sau đây. Trong bảng ghi các 
kết quả thực nghiệm về mức độ tác động của hai 
loại dòng điện trên cơ thể con người, khi có cùng 
một dòng điện chạy qua. 











Cường độ dòng điện Điện Điện 
(tính theo miliampe) | xoay chiều một chiều 
0+1,5 Tê ngón tay | Không có cảm giác 
10 Khó rút tay ra | Tay đau và bị nóng 
20 - 25 Tay bị liệt Tay nóng rát 
100 Tê liệt hô hấp Khó thổ 














21 


https://tieulun.hopfo.org 


CÔNG DỤNG CỦA CẦU CHẢY (CẦU CHỈÌ) 


Cầu chảy là tên gọi mới của cầu chì. Trước 
đây nó được làm bằng dây chì nhưng vì chì là 
kim loại độc hại đối với con người nên người ta 
đã thay bằng các thứ kim loại khác, như đồng 
và các loại hợp kim chẳng hạn. Chính vì thế mà 
ngành điện đã thống nhất không gọi là cầu chì 
nữa mà gọi là "cầu chảy" cho đúng nghĩa. 
Chúng ta cũng nên gọi như thế cho quen. 

Cầu chảy không phải là bộ phận gây phiền 
toái mà chính nó đã có công giúp chúng ta trong 
việc bảo vệ các đồ điện trong nhà cũng như 
ngăn ngừa tai nạn chập mạch điện gây hỏa 
hoạn. Mỗi khi có hiện tượng chập mạch, dòng 
điện trong mạng sẽ lớn lên đột ngột làm các dây 
điện đỏ rực và bốc cháy. Vì sợi dây của cầu chảy 
mảnh hơn dây điện thông thường rất nhiều, do 
đó trong trường hợp này cầu chảy sẽ “tự 
nguyện” nổ trước để ngắt ngay mạch điện, bảo 
đảm an toàn cho các đồ điện gia dụng, tài sản 
và tính mạng của người dùng điện. Vậy nó 
chính là chiến sĩ cảm tử, quyết tử để... nhà cửa 
và các đồ điện quyết sinh. 

Cầu chảy không những chỉ bảo vệ chập mạch 
mà còn có tác dụng bảo vệ quá tải. Mỗi khi bạn 
dùng điện quá nhiều, ví dụ như cho chạy đồng 
thời bình nóng lạnh, bàn là, bếp điện..., dây điện 
trong nhà không chịu nổi sẽ phát nóng. Trong 


22 


https://tieulun.hopfo.org 


trường hợp này, cầu chảy sẽ thực hiện nhiệm vụ 
của mình. 

Hiện nay trên thị trường đang bán nhiều loại 
áptômát (cầu dao tự động). Loại này dùng để thay 
cầu chảy rất tiện, vì nó vừa làm chức năng cầu 
chảy lại vừa làm chức năng cầu dao. Mỗi khi 
áptômát nhảy do quá tải hoặc ngắn mạch, chỉ cần 
gài lại lẫy là xong. Tất nhiên, trước khi gài lại lẫy 
phải tìm cho ra nguyên nhân để khắc phục rồi 
mới đóng điện. 


TẠI SAO CẦU CHẢY VÀ CÔNG TẮC ĐÈN 
PHẢI LẮP VÀO DÂY LỬA? 


Theo quy định về lắp đặt điện thì cầu chảy bao 
giờ cũng phải lắp vào dây lửa, vì khi cầu chảy nổ 
thì tất cả đồ điện đấu vào mạch điện đó cũng sẽ 
mất điện theo, không gây nguy hiểm cho con người. 
Cần nhớ nếu lắp cầu chảy vào dây nguội thì khi 
cầu chảy nổ, ổ cắm, công tắc và một số đồ điện nối 
trực tiếp với mạng điện vẫn còn mang điện. 

Công tắc đèn là bộ phận dùng để đóng ngắt 
dòng điện chạy qua đèn nên dù lắp ở dây lửa hay 
dây nguội đều có tác dụng như nhau, nghĩa là lắp 
ở đâu cũng đều có thể bật tắt đèn được. Tuy vậy 
để bảo đảm an toàn điện người ta cũng quy định 
chỉ được phép lắp công tắc đèn vào dây lửa vì 
những lý do sau: 


23 


https://tieulun.hopfo.org 


1. Lắp ở dây lửa thì khi ngắt công tắc ta có 
thể yên tâm tháo bóng đèn để kiểm tra hoặc 
thay thế, vì lúc đó đui đèn không mang điện. 
Ngược lại nếu lắp ở dây nguội thì khi ngắt công 
tắc, đui đèn vẫn mang điện, rất nguy hiểm. 

2. Lắp ở dây lửa thì khi ngắt công tắc, cả 
hai ruột của sợi dây nối với bóng đèn đều không 
có điện. Ngược lại nếu lắp ở dây nguội thì khi 
ngắt công tắc, mặc dù đã tháo bóng đèn ra rồi, 
một ruột của sợi dây nối với bóng đèn vẫn còn 


mang điện, không bảo đảm an toàn. 


TẠI SAO KHI NỐI DÂY ĐIỆN XONG 
PHẢI QUẤN BĂNG CÁCH ĐIỆN? 


Theo quy định về an toàn, khi nối dây điện 
xong phải bọc kín mối nối bằng băng cách điện. 
Thao tác này nhằm vào các mục đích sau: 

1. Bảo đảm an toàn cho người sử dụng điện. 
Nếu vô ý chạm phải sẽ không bị điện giật. 

2. Bảo đảm an toàn cho mạng điện trong 
nhà. Thông thường dây điện dùng trong gia 
đình là dây đôi. Nếu nối dây không đúng quy 
cách, hai mối nối ở quá gần nhau mà không 
cách điện tốt sẽ có nguy cơ bị chập mạch. Nếu 
là dây đơn cũng vậy, vẫn có nguy cơ rò điện ra 
tường, ra nền nhà. 


24 


https://tieulun.hopfo.org 


3. Cách ly mối nối với môi trường xung quanh, 
không để bị tác hại do hơi ẩm, ôxy và các chất khí 
ăn mòn. Nếu bọc cách điện tốt và đúng quy cách, 
chất lượng mối nối có thể được bảo toàn trong 
nhiều năm, thậm chí hơn chục năm. 

4. Tăng cường độ bền cơ khí và làm giảm điện 
trỏ tiếp xúc tại các mối nối. Đặc tính của băng cách 
điện là co ngót theo thời gian, do đó dùng càng lâu 
thì nó càng bó chặt lại, làm cho việc truyền điện 
được tốt hơn và mối nối không bị phát nóng. 


CÁCH DÙNG BÚT THỦ ĐIỆN 


Bút thử điện là dụng cụ đơn giản để phát hiện 
trạng thái mang điện của các vật thể kim loại hoặc 
phi kim loại. Vật thể đó có thể là dây điện, ổ cắm 
hoặc vỏ các thiết bị điện gia dụng. Loại này chỉ 
được phép dùng cho mạng điện hạ áp trong gia 
đình. Đối với điện cao áp phải dùng loại bút to hơn 
nhiều, bằng cỡ cổ tay, và phải có sào cách điện 
chuyên dụng cùng quy trình thử rất nghiêm ngặt 
để bảo đảm an toàn tính mạng cho người thao tác. 

Bút thử điện hạ áp có nhiều kiểu, có kiểu 
hình dạng như bút máy, có kiểu giống tuốcndvít, 
nhưng dù kiểu nào đi nữa thì cũng gồm các bộ 
phận sau đây: đầu tiếp xúc bằng que kim loại, 
tiếp đến là điện trở đệm, bóng neon, lò xo và cơ 


25 


https://tieulun.hopfo.org 


cấu thoát điện dưới dạng móc cài bút hoặc phiến 
kim loại tròn. 

Khi cầm bút thử phải đặt ngón trỏ hoặc ngón 
cái vào cơ cấu thoát điện rồi dùng các ngón còn lại 
để cầm chuôi “bút”, sau đó chấm đầu tiếp xúc vào 
chỗ cần thử. Nếu bóng neon sáng là chắc chắn có 
điện. Nếu bóng không sáng vẫn chưa thể kết luận 
ngược lại, vì “bút” có thể hỏng. Để kiểm tra chất 
lượng, phải chấm bút vào một chỗ chắc chắn có 
điện (như ổ cắm hoặc đầu vào của cầu dao tổng 
chẳng hạn), chỉ khi nào bóng sáng mới yên tâm. 
Chính vì lý do trên mà lúc ban đầu có kiểu bút “2 
trong 1, vừa thử được điện vừa có thể thay bút 
chì. Loại bút này hiện không tổn tại nữa vì trong 
quá trình sử dụng có thể bị tiếp xúc xấu hoặc lõi 
chì gãy, gây ra nhiều hiểu nhầm tai hại. 

Bút thử điện phải cất ở nơi khô ráo và không 
được để lọt vào tay các em bé. 


TẠI SAO KHI ĐÓNG CẦU DAO 
THÌ PHẢI HẤT LÊN, KHI NGẮT CẦU DAO 
THÌ PHẢI KÉO XUỐNG? 


Đây là quy định bắt buộc đối với cầu dao điện 
cũng như các cơ cấu đóng cắt điện khác (công tắc, 


áptômát...). Sở dĩ người ta quy định như vậy là vì 
các lý do sau: 


26 


https://tieulun.hopfo.org 


1. Việc cắt nguồn điện bao giờ cũng quan 
trọng hơn việc đóng điện, vì thao tác này cần 
phải nhanh và dứt khoát nhằm giảm thiểu các 
tác hại cho con người cũng như cho tài sản, 
thiết bị (ví dụ: cấp cứu người bị điện giật, cháy 
máy, cháy nhà...). Thông thường, thao tác kéo 
xuống bao giờ cũng thuận tay và nhanh hơn 
thao tác đẩy lên, do đó người ta ưu tiên thao tác 
kéo xuống cho việc cắt điện. 

2. Khi cắt nguồn điện thường phát sinh hồ 
quang làm cháy tiếp điểm. Động tác cắt càng 
nhanh thì tia hồ quang càng ít, giúp cho thời 
gian hoạt động của cầu dao được lâu dài. 

3. Khi cầu dao đã cũ, tiếp điểm và trục cần 
gạt bị lỏng lẻo có thể bị rơi xuống do chấn động. 
Nếu quy ước vị trí ngắt ở trên, vị trí đóng ở dưới 
thì sau khi ngắt rồi, tay gạt có khả năng lại rơi 
xuống để đóng mạch điện, gây nên hậu quả vô 
cùng ta1 hại. 

Cũng cần nói thêm rằng, nếu các cơ cấu đóng cắt 
điện trong nhà bạn lắp sai quy định này, cần cho 
người chấn chỉnh lại ngay (trừ công tắc cầu thang). 


TẠI SAO MIỀN BẮC GỌI LÀ CÔNG TƠ, 
MIỄN NAM GỌI LÀ ĐIỆN KẾ? 


Hiện nay, cái dùng để đo số điện năng tiêu thụ 
ở mỗi nơi gọi một cách khác nhau, miền Bắc gọi là 
công tơ, còn miền Nam thì gọi là điện bế. Vậy 


27 


https://tieulun.hopfo.org 


cách gọi nào đúng, cách nào sai? Kể cũng khó phân 
giải, vì tên gọi chỉ là quy ước, miễn rằng người này 
nói người kia hiểu là được. Tuy vậy, hiện nay nước 
ta đang trên đà công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
chẳng lẽ trong cùng một nước lại không thống nhất 
được một thuật ngữ đơn giản như thế hay sao? 
Thật ra cả hai miền đều gọi chưa đúng với 
tính năng của nó. Miền Bắc gọi tắt là công tơ 
chưa chính xác vì công tơ chỉ có nghĩa là máy 
đếm, ví dụ: công tơ điện, công tơ nước, công tơ 
mét... Ngoài ra, công tơ là phiên âm từ chữ 
compteur của Pháp nên nhiều người ở miền Nam 
không ưa dùng. Chính vì ý nghĩ này mà các 
chuyên gia năng lượng miền Nam (có thể từ trước 
năm 1975) đã sáng tác ra thuật ngữ điện kế với 
tỉnh thần cứđi máy đo điện. Mới nghe có vẻ ổn, 
nhưng đi sâu vào kỹ thuật thì thấy mơ hồ quá. 
Vậy cái máy này đo điện năng hay điện lượng, đo 
điện áp hay điện trường, đo điện trở hay điện 
dung... vì chúng đều là “điện” cả. Mặt khác thuật 
ngũ điện kế (galvanometer, galvanomètre...) đã 
được dùng để chỉ một loại khí cụ xác định cường 
độ uà hướng của dòng điện một chiêu'. Thuật ngữ 


1. Xem: Từ điển khoa học uà bỹ thuật Anh - Việt, Nxb. 
Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 2008. Thực ra định nghĩa này 
chưa được chính xác lắm. Đúng ra phải nói: khí cụ xác 
định cường độ và hướng của các dòng điện một chiều có trị 
số rất nhỏ; hoặc đơn giản hơn: khí cụ dùng để phát hiện 
các dòng điện một chiều có trị số rất nhỏ. Nếu theo định 


28 


https://tieulun.hopfo.org 


này hiện đang có mặt trong cuốn 7 điển khoa 
học uà b§ thuật Anh - Việt và đã được sử dụng 
rộng rãi ở nước ta từ hơn nửa thế kỷ nay. Vậy cái 
vật gây nhiều tranh cãi kia nên gọi thế nào cho 
đúng với tính năng của nó? Tốt nhất nên gọi là 
điện năng bế, còn nếu chấp nhận các từ phiên 
âm thì gọi là công tơ điện. 


KILÔOÁT GIỎ HAY KILÔOÁT TRÊN GIỜ? 


Trong kỹ thuật điện, người ta ký hiệu lượng 
điện tiêu dùng bằng đơn vị kilôoát giờ chứ không 
phải kilôoát/giờ. Muốn biết khách hàng tiêu thụ 
bao nhiêu điện, người ta lấy công suất (tức 
kilôoát) đem nhân với thời lượng sử dụng (tức 
giờ). Vậy kilôoát giờ là tích của công suất với số 
giờ sử dụng. Nó hoàn toàn không giống với vận tốc 
của chiếc xe chạy trên đường. Trong trường hợp 
này vận tốc xe được biểu thị bằng đơn vị 
kilômét/giờ. Muốn biết vận tốc của chiếc xe, người 
ta lấy đoạn đường xe chạy chia cho số giờ lăn 
bánh. Vậy lượng điện tiêu thụ (tức điện năng) là 
kết quả của phép nhân, còn vận tốc (tức độ 


nhanh) là kết quả của phép chia. Vậy khi nói về 





nghĩa của từ điển thì các ampe kế có số 0 nằm giữa thang 
đo cũng đều là điện kế cả hay sao? 


29 


https://tieulun.hopfo.org 


sản lượng điện phải đọc là “kilôoát giờ” chứ không 
phải “kilôoát trên giờ”. 

Viết cho đúng đơn vị “kilôoát giờ ' cũng lắm 
chuyện lôi thôi, rất nhiều người viết sai, kể cả 
một số người đang công tác trong ngành điện. 
Thực ra nó chỉ có ba chữ cái: K, W và HH, thứ tự 
cũng đúng như vậy, nhưng vấn đề ở đây là chữ 
nào viết hoa chữ nào không viết hoa. Có thể viết 
theo tám cách như sau: kwh, kwHh, kWh, kWH, 
Kwh, KwH, KWh và KWH, nhưng trong tám 
cách đó chỉ có một cách viết đúng. Vậy theo bạn 
đó là cách thứ mấy? Đừng ngại! Chỉ nghĩ chút 
xíu là ra ngay thôi mà... Đúng rồi! Đó là cách thứ 
ba: EWh. Trong ba chữ cái này chỉ có chữ “W” là 
viết hoa còn hai chữ kia phải viết thường. Nếu 
“k” viết hoa sẽ bị hiểu nhầm là Kelvin (K), một 
đơn vị dùng để đo nhiệt độ, còn nếu “h” viết hoa 
sẽ bị hiểu nhầm là Hernri (H), một đơn vị dùng 
để đo điện cảm. 


ĐẠI HỘI “HAI CON NHẤT” 


Một hôm, tất cả các đổ điện gia dụng tổ 
chức “Đại hội hai con nhất” để bình bầu người 
nào có công suất lớn nhất và người nào công 
suất nhỏ nhất. Hôm khai mạc thật là vui. 
Người ta thấy những anh quạt cây cao nghều, 


30 


https://tieulun.hopfo.org 


vừa đi vừa lúc lắc cái đầu quá cỡ, những bác tủ 
lạnh oal vệ đứng im ở góc phòng rên ừ ừ, những 
cô tivi lùn tịt trong bộ comlê đen trang trọng, 
vừa đi vừa hát nghêu ngao và một tốp điện 
thoại di động bé nhỏ đang nô đùa ầm ÿ. Bọn 
này đứa nào đứa nấy chỉ bằng hai ngón tay 
nhưng lại rất to mồm. 

Vào cuộc họp, các đại biểu tranh luận rất sôi 
nổi, ai cũng muốn giành phần nhất về mình. Cuối 
cùng chủ tọa - là ông Trưởng Chi nhánh điện địa 
phương - đứng lên tổng kết: 

- Cuộc thảo luận đến đây là kết thúc, tôi 
xin thay mặt chủ tịch đoàn tuyên bố kết quả. 
Họ hàng nhà điện chúng ta lâu nay vẫn chia 
làm hai phái, phái một chiều và phái xoay 
chiều. Tuy tên gọi có khác nhau nhưng tất cả 
chúng ta đều phục vụ đắc lực cho lợi ích của con 
người. Đó là một điều đáng tự hào và vinh dự 
(đại hội vỗ tay đôm đốp). Sau khi kiểm phiếu, 
chúng tôi thu được kết quả như sau: bên phái 
một chiều thì ông Đèn ắcquy dùng bóng sợi 
đốt có công suất lớn nhất; vô địch về công suất 
nhỏ là chị Đồng hồ đeo tay điện tử, chỉ cần 
một viên pin lithi nhỏ bé, chị có thể hoạt động 
suốt 5 năm liền mà không cần nghỉ giải lao (có 
tiếng vỗ tay). Bên phái xoay chiều thì bác Bình 
nóng lạnh siêu tốc là người có công suất lớn 
nhất, mỗi khi cao hứng bác ta có thể xài đến 
bốn nghìn oát, gấp bảy mươi lần anh quạt bàn. 


j1 


https://tieulun.hopfo.org 


Vô địch về công suất nhỏ là chú Bút thử điện. 
Chú này người mảnh dẻ nên ăn uống nho nhã, 
dù có dí vào điện hàng tiếng đồng hồ, công tơ 
điện vẫn không hề quay (có tiếng vỗ tay). 

Đại hội thành công tốt đẹp. Các đại biểu ra về 
thì thào bàn tán: “Chủ tọa của chúng mình hùng 
biện thật, ăn nói đâu ra đấy!”. Có tiếng nói leo: 
“Có thế người ta mới được chọn làm trưởng chi 
nhánh điện””. 


32 


https://tieulun.hopfo.org 


Chương 1í 
ĐIỆN VÀ CUỘG SỐNG 


TẠI SAO LẠI CÓ CÂU: NGƯỜI THỢ ĐIỆN 
CHỈ ĐƯỢC PHÉP SAI LẦM MỘT LẦN TRONG ĐỜI? 


Chúng ta ai cũng có thể phạm sai lầm, không 
những một lần mà có thể rất nhiều lần trong đời. 

Một giáo sư có thể phạm sai lầm, thậm chí 
nhiều lần, nhưng cứ sau một lần sai lầm như vậy 
là ông ta lại cải tiến phương pháp giảng dạy để 
sinh viên tiếp thu được dễ dàng hơn hoặc tìm cách 
nâng cao chất lượng giáo trình để sinh viên tích 
lũy được nhiều kiến thức chính xác và bổ ích hơn. 

Một nhà chính trị cũng có thể phạm sai lầm, 
nhưng cứ sau một lần sai lầm như vậy là ông ta 
lại kịp thời đổi mới tư duy và đường lối lãnh đạo 
của mình. 

Một bác sĩ cũng có thể phạm sai lầm, nhưng 
cứ sau một lần như vậy là ông ta lại rút kinh 
nghiệm để chữa chạy cho bệnh nhân hiệu quả 
hơn, rút ngắn thời gian điều trị, phục vụ ngày 
càng tốt hơn cho cộng đồng. 


Jö 


https://tieulun.hopfo.org 


Chỉ có người thợ điện thì chỉ được phép sai 
lầm một lần trong đời. Vì sao vậy? Vì chỉ cần một 
lần sơ ý, dù trong tích tắc, là phải trả giá bằng 


chính sinh mạng của mình. 


RÚT PHÍCH ĐIỆN THẾ NÀO THÌ ĐÚNG CÁCH? 


Rút phích điện là việc quá dễ dàng, ai cũng 
có thể làm được, nhưng rút thế nào đúng cách 
mới là điều cần bàn. Để tránh các rủi ro có thể 
xảy ra, khi rút (hoặc cắm) phích điện cần lưu ý 
các điểm sau: 

1. Hai chân phải được cách điện tốt với mặt 
đất, có nghĩa là phải mang giày hoặc đi dép khô, 
không được đi chân đất hoặc mang dép ướt. Nếu 
cách điện giữa chân và đất không bảo đảm thì 
khi phích cắm rò điện có thể gây chết người. 

2. Không được nắm sợi dây nguồn để kéo mà 
phải cầm vào phần nhựa của phích điện để rút. 
Sở dĩ quy định như vậy là vì nếu phích cắm quá 
chặt hoặc dây nguồn quá mảnh sẽ có nguy cở 
dây đứt gây chập mạch hoặc tai nạn điện giật. 
Nhiều người sợ phích cắm nóng quá, cầm vào 
bỏng tay. Đây là trường hợp phích cắm hoặc ổ 
cắm đã xuống cấp, cần phải thay mới. Nếu duy 
trì tình trạng đó sẽ còn nhiều phiền phức khác 


xảy ra. 


34 


https://tieulun.hopfo.org 


3. Khi tay này rút phích, tay kia không được 
chống vào tường hoặc nắm vào các vật thể kim 
loại khác bên cạnh như ống nước, vỏ tủ lạnh, 
máy giặt... Nếu làm đúng quy định này thì nhõ 
phích có bị rò điện cũng không nguy hiểm đến 
tính mạng. Cách tốt nhất là tay còn lại phải 
buông thõng hoặc khép gọn vào người. Không 
nên đút tay vào túi quần vì tư thế mất tự 
nhiên. Cũng không nên quặt tay ra đàng sau vì 
nhõ có ai đi qua chạm phải đúng lúc điện giật 
thì cả hai người đều bị... đo ván. 

Cắm phích điện cũng phải tuân theo các 
quy định nói trên. 


SỐ 1 LỚN HAY SỐ 3 LỚN? 


Những người trong nhà dùng nhiều loại quạt 
điện thường hay quên quy ước này, không rõ số 1 
lớn hay số 3 lớn? Lớn ở đây là nói về tốc độ quạt. 
Có quạt khi để số 1 thì gió mạnh nhất nhưng cũng 
có quạt phải để số 3 gió mới mạnh. Phải chăng các 
nhà chế tạo quạt điện không có tiếng nói chung? 

Thực ra không phải như vậy! Số nào lớn là tùy 
theo cấu tạo của từng loại quạt. Đối với các quạt 
có bộ phận đặt số kiểu xoay tròn, số 1 là tốc độ lớn 
nhất, số 3 là tốc độ nhỏ nhất. Trong lúc đó các 
quạt có bộ phận đặt số kiểu nút bấm thì số 3 là 
tốc độ lớn nhất, số 1 là tốc độ nhỏ nhất. 


J5 


https://tieulun.hopfo.org 


Sở dĩ như vậy là vì khi khởi động quạt bao giờ 
cũng phải dùng số có tốc độ lớn nhất để tránh tình 
trạng bị “om điện”, gây nóng quạt, nhất là đối với 
các quạt đã cũ. Đối với bộ phận đặt số kiểu xoay 
tròn, núm quay phải lần lượt chuyển dịch từ số 1 
đến 3, do đó cho số 1 có tốc độ lớn là hợp lý. Ngược 
lại, đối với bộ phận đặt số kiểu nút bấm thì không 
làm được như vậy, vì người sử dụng có thể bấm 
tùy ý, không theo một quy luật nhất định. Trong 
trường hợp này, tốt nhất là tuân theo nguyên tắc 
lôgích cho dễ nhớ, số càng lớn tốc độ càng cao. 

Các quạt có bộ phận đặt số xoay tròn thường 
là: quạt trần, quạt treo tường. Các quạt có bộ 
phận đặt số kiểu nút bấm thường là: quạt bàn, 
quạt cây, quạt lửng. Đôi lúc trên thị trường cũng 
thấy xuất hiện vài thương hiệu quạt bàn, quạt 
lửng không tuân theo quy định này. Đó là nhà chế 
tạo làm theo quan điểm của họ, quan điểm ấy là 
thế nào thì ai mà biết được. 


BÓNG ĐÈN ĐIỆN XUẤT HIỆN TỪ NĂM NÀO? 


Đầu thế kỷ thứ XIX con người mới phát minh 
ra pin điện và từ đó mới bắt đầu nghĩ đến việc chế 
tạo ra bóng đèn điện để đỡ lệ thuộc vào thiên 
nhiên. Bóng đèn điện đầu tiên là một ống thủy 
tỉnh rút chân không, bên trong có chứa mẩu 


ö6 


https://tieulun.hopfo.org 


cácbon nhỏ xíu. Khi dòng điện chạy qua, mẩu 
cácbon nóng rực lên và phát ra ánh sáng. Loại 
này có ưu điểm bật lên là sáng ngay, sáng hơn 
ngọn nến rất nhiều, lại không sợ gió, nhưng nhược 
điểm của nó là mẩu cácbon rất chóng hư hỏng. 

Mãi đến khi Thomas Edison, một nhà vật lý tài 
ba người Mỹ phát minh ra bóng đèn sợi đốt lần đầu 
tiên thì sự kiện này đã làm thay đổi cả bộ mặt thế 
giới. Edison có sáng kiến thay thế mẩu cácbon 
bằng dây tóc nên hiệu suất bóng đèn điện khá cao. 
Chiếc bóng “kỳ diệu” này đã tỏa sáng vào một tối 
tháng 10 năm 1879 tại cuộc Triển lãm công nghệ 
Hoa Kỳ và đã sáng được đến... 15 giờ đồng hồ mới 
tắt. Bây giờ một bóng đèn như vậy nếu đem bán 
chắc chẳng ai mua, nhưng lúc bấy giờ thì đó là một 
thành tựu kỹ thuật vượt bậc của nhân loại. 

Từ đó đến nay, bóng đèn điện liên tục được cải 
tiến. Trước tiên, người ta lợi dụng hiện tượng 
phóng điện trong hơi thủy ngân để chế ra bóng 
đèn tuýp có hiệu suất phát quang cao gấp ba lần. 
Tiếp đó, thừa hưởng những thành tựu của khoa 
học hiện đại, các chuyên gia đã chế tạo được nhiều 
kiểu đèn vừa sáng vừa ít tốn điện như đèn điốt 
quang, đèn compắc, đèn natri cao áp... Trong số 
đó, đèn điốt quang có nhiều hứa hẹn nhất. Hiện 
nay đã có đèn pin điốt quang loại “siêu tiết kiệm 
điện” vừa gọn nhẹ, vừa không phải thay pin, lại có 
độ sáng tương đương với các đèn pin thông 
thường. Khoảng mười năm nữa thôi, chúng ta sẽ 


jĩ 


https://tieulun.hopfo.org 


có quyền sử dụng những bóng điốt quang công 
suất rất thấp nhưng đủ chiếu sáng cả một căn 
phòng rộng lớn. Ước mơ này có đủ cơ sở khoa học 
để trở thành hiện thực. 


DŨNG BÓNG ĐÈN COMPẮC ĐỠ TỐN TIỀN? 


Hiện nay một số người cho rằng dùng bóng 
đèn compắc tiết kiệm điện, và do tiết kiệm được 
điện nên tiết kiệm được tiền. Bây giờ chúng ta thử 
xét xem lập luận trên có đúng không. 

Một bóng đèn compắc 12 oát có độ sáng tương 
đương với một bóng đèn tuýp 20 oát. Vậy thay một 
bóng đèn tuýp bằng bóng compắc sẽ tiết kiệm được 
8 oát. Theo giá bán điện hiện hành, đối với các hộ 
nghèo (dùng dưới 50 số điện/tháng), mỗi số là 993 
đồng/kWh; đối với các hộ kinh tế trung bình (dùng 
dưới 100 số điện/tháng), mỗi số là 1.242 đồng/kWh; 
tính trung bình là 1.118 đồng/kWh. 

Cứ giả thiết mỗi hộ dùng bóng đèn 5 giờ/đêm, 
mỗi năm sẽ tiết kiệm được: 

8 oát x õ giờ x 365 ngày x 1.118 đồng = 16.323 
đồng 

Giá một bóng đèn compắc 12 oát hiện nay 
khoảng 30.000 đồng, vậy muốn “có lãi”, bóng đèn 
đó phải dùng được trên hai năm. Do đó, nói 
chung dùng bóng compắc vẫn chưa thực sự tiết 


ỏ8 


https://tieulun.hopfo.org 


kiệm vì tuổi thọ của bóng đèn compắc kém so với 
bóng đèn tuýp. 

Trên đây là “chẻ tư sợi tóc” để tính toán cho 
vui chứ thực ra nếu “lõm” thì cũng chỉ khoảng 
10.000 đồng là cùng, chẳng đáng bao nhiêu. Cái 
chính ở đây là đất nước đang trong tình trạng 
thiếu điện vào giờ cao điểm, nếu toàn dân đều 
dùng bóng compắc để thắp sáng trong sinh hoạt 
sẽ góp phần tiết kiệm được một lượng điện năng 
đáng kể để phục vụ sản xuất và an sinh xã hội. 
Đó chẳng phải là điều nên làm hay sao! 


CÁCH ĐẶT GIỜ CÁC ĐỒNG HỒ LỊCH 
KIỂU HIỆN SỐ 


Hiện nay trên thị trường có bán nhiều loại 
đồng hồ lịch hiện số do Trung Quốc sản xuất. Loại 
này được nhiều người ưa thích vì vừa chỉ giờ giấc, 
ngày tháng năm, thứ trong tuần, đồng thời còn 
chỉ ngày tháng âm lịch và nhiệt độ trong phòng. 
Giá của chúng cũng không đắt lắm, phù hợp với 
túi tiền của người dân các nước đang phát triển. 

Vì dùng bộ phận định thời bằng tinh thể 
thạch anh nên chỉ số của chúng tương đối chính 
xác, mỗi tháng chỉ sai khoảng một phút. Tuy vậy 
dùng lâu các sai số tích lũy khá lớn, do đó cần 
phải định kỳ chỉnh lại thời gian. Loại này không 


39 


https://tieulun.hopfo.org 


có núm xoay để đặt giờ giấc như các loại đồng hồ 
thông dụng, cũng không thể dùng cách ngắt điện 
tạm thời để chỉnh khi đồng hồ chạy nhanh (vì bộ 
phận định thời hoạt động liên tục bằng pin, ngay 
cả khi đã ngắt điện lưới). Muốn đặt lại giờ giấc ta 
lần lượt thực hiện các thao tác sau: 

1. Vẫn để đồng hồ nối vào lưới điện như 
bình thường. 

2. Ấn nút B để chuyển sang chế độ điều 
chỉnh (nút này nằm ở vỏ sau của đồng hồ, phía 
bên phải). Ấn lần thứ nhất, số chỉ năm sẽ nhấp 
nháy. Ấn lần thứ hai, số chỉ tháng sẽ nhấp 
nháy... Cứ tiếp tục như thế đến lúc nào số chỉ 
phút nhấp nháy thì thôi. 

3. Ấn nút C để chỉnh số cho đúng yêu cầu. 
Nếu muốn tiến nhiều số, ta giữ tay liên tục. 

4. Ấn nút A để đưa đồng hồ về trạng thái 
hoạt động theo chế độ mới. 

Nếu muốn chỉnh ngày, giờ, tháng, năm, thứ 
trong tuần cũng dùng phương pháp như trên. 
Điểm khác nhau duy nhất ở đây là động tác 2 
dừng lại khi ngày, giờ, tháng... nhấp nháy. Tuy 
vậy, các thao tác đó rất ít khi dùng đến. 


Ổ CẮM TUYỆT ĐỐI AN TOÀN 


Một trong những điều mà các gia đình có con 
nhỏ không yên tâm là khi họ vắng nhà, các em bé 


40 


https://tieulun.hopfo.org 


tỉnh nghịch thường lấy các vật kim loại đút vào ổ 
cắm, gây tai nạn điện giật. Các vật đó có thể là: 
mẩu dây thép, cặp tăm, kim khâu len, cái đỉnh 
gỉ... Chúng nằm trong các xó xỉnh, các em nhặt 
được, dùng cắm vào bất cứ lỗ nào mà chúng thấy 
để xem “có con gì trong đó” chui ra hay không. Để 
tránh tình trạng này, người ta thường lắp các ổ 
cắm cao hơn tầm tay của trẻ em. Tuy vậy, cách 
này cũng có rất nhiều bất tiện khi sử dụng. Đã 
mấy thập kỷ nay, các chuyên gia về điện tìm cách 
chế ra nhiều kiểu ổ cắm an toàn, đại loại như: ổ 


¿„ 


cắm có nắp đậy, ổ cắm có nắp xoay... Loại thứ 
nhất muốn cắm điện phải mở nắp, dùng xong vặn 
chặt nắp lại. Loại thứ hai muốn dùng điện phải 
cắm phích vào hai lỗ để xoay, đến vị trí thích hợp 
phần mang điện mới lộ ra. Cách này chỉ hiệu 
nghiệm đối với các em dưới ba tuổi. Khi các em 
lớn lên đã biết nhận thức, chúng bắt chước người 
lớn và cũng có nguy cơ bị điện giật. 

Gần đây, các nước công nghiệp tiên tiến trên 
thế giới vừa tung ra thị trường một kiểu ổ cắm 
tuyệt đối an toàn. Mỗi lỗ trong ổ cắm đều có hai 
phiến nhựa bịt kín, không thể đút bất cứ vật gì 
vào được. Khi muốn lấy điện chỉ cần cầm phích 
điện cắm mạnh vào hai lỗ, các phiến nhựa sẽ tự 
động tách ra. Dùng xong rút phích, lỗ lại được bịt 
kín như cũ. 

Có người hỏi rằng: Nếu các “ông tướng” tìm 
đâu được que sắt cứ hý hoáy cắm vào thì sao? Câu 


41 


https://tieulun.hopfo.org 


trả lời là: Phải cắm vào cả hai lỗ cùng một lúc thì 
các phiến nhựa mới tách ra. Nếu chỉ dùng que ấn 
vào một lỗ thì không có tác dụng. 

Các bậc cha mẹ ở nước ta nhớ mua lấy mà 
dùng, hiểm nỗi cũng khó tìm mua và giá hơi đắt. 


DÙNG BÚT THỬ ĐIỆN CÓ BỈ GIẬT? 


Nhiều người không dám dùng bút thử điện vì 
sợ bị giật, thực ra không phải như vậy. Người thử 
không bị giật chút nào cả mà vẫn cảm thấy ung 
dung, khoan khoái như thường. 

Trước khi bàn vấn đề này, hãy khảo sát đường 
đi của dòng điện trong quá trình thử. Khi người 
thao tác chấm bút vào mạch điện, dòng điện sẽ 
chạy qua đầu bút, viên điện trở đệm, bóng đèn 
neon, lò xo trung gian rồi qua cơ thể người thử để 
xuống đất. Bóng đèn neon hoạt động theo nguyên 
tắc phóng điện trong khí hiếm có điện trở rất cao. 
Viên điện trở đệm có tác dụng hạn chế điện áp hai 
đầu bóng và cũng có điện trở rất cao, đến hơn một 
triệu ôm. Với cách bố trí này, dòng điện qua cơ thể 
người chưa đến 0,1 miliampe. 

Bóng đèn sợi đốt mà ta vẫn dùng thường ngày 
có dòng điện từ 20 miliampe trở lên (tuỳ theo công 
suất bóng). Nếu dòng điện này chạy qua người sẽ 
bị giật nghiêm trọng. Trong lúc đó, dòng điện qua 


42 


https://tieulun.hopfo.org 


người khi thử bằng bút thử điện chưa đến 0,1 
miliampe, nhỏ hơn gấp nhiều lần nên không gây 
cảm giác điện giật. Vậy cứ yên tâm dùng bút thử 
điện đi, không sao cả. 

Cũng cần nói thêm rằng, cái bóng tý xíu trong 
bút thử điện mới đích thị là bóng neon, vì trong đó 
có chứa khí neon. Nhiều người quen gọi bóng đèn 
tuýp với cái tên “bóng đèn neon” là không chính 
xác, vì trong đó chẳng có chút khí neon nào hết. 


TẠI SAO ĐÈN TUÝP CÓ TẮCTE? 


Chúng ta thường thấy trên một số đèn tuýp có 
một bộ phận màu trắng hình nút chai gắn vào đế 
đèn. Bộ phận đó có tên gọi là “tắcte”. Mỗi khi bộ 
phận này hỏng hoặc có vấn đề, đèn sẽ không sáng 
hoặc chỉ chập chờn mà không thể sáng được. Vậy 
tắcte dùng để làm gì? 

Như đã biết, đèn tuýp có hai loại: loại balat 
điện từ và loại balat điện tử. Loại balat điện từ 
bao giờ cũng phải có tắcte mới khởi động được vì 
cần bảo đảm hai điều kiện sau đây: 

1. Phải có một số nhiệt điện tử phát sinh ở 
hai cực để tăng độ nhạy của đèn. 

2. Phải có điện áp đủ lớn giữa hai cực để 
đèn có thể dễ dàng phóng điện. 


43 


https://tieulun.hopfo.org 


Điện áp 220 vôn của mạng điện gia đình 
không đủ mạnh để làm việc này nên cần phải có 
tắcte giúp sức. Khi ta đóng công tắc, dòng điện 
sẽ chạy qua balat, tắcte và hai dây tóc của bóng 
đèn. Hai dây tóc này lập tức nóng đỏ lên và phát 
ra nhiệt điện tử. Đúng lúc đó tắcte ngắt mạch để 
tạo nên điện áp cảm ứng. Điện áp này chỉ xuất 
hiện khi ngắt mạch và có trị số lớn hơn nhiều so 
với điện áp 220 vôn nên đủ sức phóng điện và 
làm đèn tỏa sáng. Sau khi đèn sáng ổn định, 
tắcte lại trở về trạng thái cũ để chờ lần đóng 
điện tiếp theo. 

Chính vì vậy mà mỗi khi bật đèn tuýp thấy 
không sáng hoặc chập chờn thì phải tắt ngay và 
thay tắcte mới. Nếu duy trì tình trạng này lâu, 
dây tóc của bóng có nguy cơ bị cháy do quá tải. 
Tất nhiên khi đã thay tắcte mà vẫn không được 
việc thì mới tìm đến các nguyên nhân khác, ví dụ 


như chất lượng bóng xuống cấp chẳng hạn. 


TẠI SAO PIN DÙNG LÂU THÌ ĐIỆN ÁP THẤP? 


Câu hỏi này mới nghe có vẻ quá đơn giản, ai 
cũng trả lời được. Thông thường cái gì dùng càng 
lâu thì chất lượng càng kém. Viên pin mới chứa 
đầy điện, dùng càng lâu thì lượng điện hao hụt 
dần và kết quả là điện áp sẽ thấp đi, thế thôi. 


44 


https://tieulun.hopfo.org 


Thực ra không phải như vậy! Lập luận nói trên 
chỉ đúng với các tụ điện, còn đối với các nguồn 
điện dùng hoá năng như pin, ắcquy thì sự việc 
hoàn toàn khác. 

Tất nhiên pin dùng càng lâu thì điện áp giữa 
hai cực có suy giảm ít nhiều, nhưng lượng giảm 
không đáng kể. Vậy tại sao khi kiểm tra bằng vôn 
kế thì pin mới đo được 1,ð + 1,6 vôn, còn pin cũ chỉ 
có 1,3 vôn? Vấn đề ở đây là do sự biến đổi nội trỏ 
của pin. 

Pin mới có nội trở thấp nên dòng điện phát 
ra mạnh, pin cũ nội trở lớn nên dòng điện yếu 
đi. Khi kiểm tra bằng vôn kế thông dụng sẽ có 
một dòng điện chạy qua pin và máy đo, chính 
dòng điện này gây ra sụt áp lớn bên trong pIn 
cũ làm điện áp giữa hai đầu máy đo bị suy 
giảm. Nếu bạn dùng vôn kế hiện số thì sự việc 
hoàn toàn khác. Nội trở của vôn kế rất lớn nên 
chỉ số sẽ giảm không đáng kể, làm ta ngộ nhận 
là pin vẫn chưa hết điện. Chính vì vậy mà khi 
kiểm tra chất lượng pin không nên dùng vôn kế 
hiện số. 

Cũng với lập luận trên, khi thay pin các đồ 
điện tử thông dụng phải thay toàn bộ bằng pin 
mới. Nếu luyến tiếc giữ lại vài viên “vẫn còn tốt” 
thì không những không có lợi mà còn có hại, vì các 
viên đó sẽ là phụ tải của các viên pin mới thay. 
Điều này sẽ làm nguồn điện năng dự trữ bị suy 
giảm rất nhanh. 


45 


https://tieulun.hopfo.org 


LẮP Ổ CẮM ĐIỆN MỘT PHA - DỄ MÀ HOÁ KHÓ 


Ổ cắm điện một pha là loại được dùng nhiều 
nhất trong gia đình, nó bao giờ cũng có hai lỗ, một 
lỗ dùng cho dây lửa, một lỗ dùng cho dây nguội. 
Với một chiếc tuốcnovít gọn nhẹ, lắp ổ cắm một 
pha chỉ cần 5 phút, người nào vụng về thì chỉ đến 
10 phút là cùng. Vậy đây là việc dễ, ai cũng làm 
được, chỉ cần biết ít nhiều về điện đóm. Nhưng ở 
đời việc dù dễ đến đâu cũng có lý thuyết riêng của 
nó. Vấn đề ở đây là hai lỗ cắm điện nên bố trí như 
thế nào? Theo quy định, hai lỗ này phải ở trên 
đường thẳng nằm ngang. Với vị thế này, hai chân 
của phích cắm luôn tiếp xúc tốt với ổ cắm, cho dù 
lỗ cắm có bị dãn ra đôi chút. Ngược lại nếu theo 
hướng thẳng đứng thì lúc ổ cắm xuống cấp - và 
nếu lắp cao - thì chân trên của phích cắm thường 
có xu hướng bị kéo ra ngoài do sức níu của dây 
nguồn. Điều này gây nên tiếp xúc xấu làm phát 
sinh tia lửa, ổ cắm phát nhiệt và rất chóng hỏng. 
Vậy một việc tưởng chừng như dễ mà hóa ra 
không dễ chút nào. 

Cũng cần nói thêm rằng, một số ổ cắm một 
pha ngoại nhập thường có ba lỗ, lỗ thứ ba này 
dùng để nối với dây tiếp đất. Dây này không 
phải là dây nguội như một số người nhầm 
tưởng. Nếu gia đình không có mạng tiếp đất thì 
có thể bỏ qua nhưng hai lỗ kia vẫn phải theo 
đúng quy định như trên. 


46 


https://tieulun.hopfo.org 


TẠI SAO KHÔNG ĐƯỢC NỔI DÂY NGUỘI 
VÀO ỐNG NƯỚC? 


Mạng điện cũ trong gia đình thường hay bị 
đứt dây nguội (dây trung tính), trong trường hợp 
này phải thay dây nguội mới theo đúng quy định 
mà ngành điện đã ban hành. Tuy vậy cũng có 
người dùng cách nối dây nguội bị đứt với đường 
ống nước để dùng tạm. Đây là một cách làm rất 
nguy hiểm vì các lý do sau: 

1. Hệ thống đường nước tuy được chôn trong 
đất nhưng chất lượng tiếp đất của nó quá kém 
nên không thể dùng để làm dây nguội được. 
Nếu dùng ống nước thay dây nguội, khi chạm 
vào vòi nước có thể bị điện giật nguy hiểm. 

2. Trong hệ thống đường nước có rất nhiều 
rắc co, cút nối, mặt bích... Các chi tiết này 
thường bị han gi theo thời gian, do đó dùng 
càng lâu thì chất lượng tiếp đất của hệ thống 
càng tổi, mối nguy hiểm lại càng cao. 

3. Những vùng đất tại các vòi nước thường ướt 
át hoặc ẩm thấp. Điều này làm tai nạn điện giật 
thêm nghiêm trọng, có thể dẫn đến chết người. 

4. Nếu vòi nước của một nhà bị rò điện thì 
vòi nước của các nhà lân cận trên cùng hệ thống 
đó cũng bị rò theo. Vậy một hành động thiếu ý 
thức của một người có thể gây nguy hiểm cho 
những người khác. 


47 


https://tieulun.hopfo.org 


Tóm lại, tuyệt đối không được nối dây nguội bị 
đứt vào đường ống nước để dùng tạm. Khi dây 
nguội của mạng điện gia đình bị đứt, nếu bạn 
không hiểu biết về điện thì nên mời thợ điện đến 
để xử lý. Đây là việc làm không những vì mình 


mà còn vì mọi người. 


TẠI SAO DÂY ĐIỆN ĐƯỢC LÀM BẰNG ĐỒNG? 


Theo lý thuyết, có thể dùng bất kỳ kim loại 
nào để làm dây điện, miễn là bảo đảm sức bền cơ 
khí và sức bền hoá học để có thể chịu đựng tốt các 
tác động đa dạng của môi trường. Tuy vậy, để 
điện năng đỡ bị tiêu hao trên đường ởi, người ta 
phải chọn kim loại nào có độ dẫn điện cao nhất. 
Đồng là kim loại lý tưởng để làm việc này vì độ 
dẫn điện bằng 1,56.10 Š ôm.em, chỉ thua có vàng 
và bạc. Giá thành của nó lại rẻ, trữ lượng đồi dào 
và có thể sản xuất trên quy mô công nghiệp. Tuy 
vậy, muốn đổng có thể dùng tốt trong khâu 
truyền tải và phân phối điện, cần phải qua các 
khâu nhiệt luyện cần thiết để đảm bảo suất dẫn 
điện tối ưu và độ bền dẻo cơ khí trên đường dây. 
Một số nước có trữ lượng đồng thấp người ta còn 
dùng nhôm để làm dây điện. Dây nhôm có ưu 
điểm là giá thành rẻ hơn đồng nhưng nhược điểm 
là độ bền cơ khí thấp và dễ bị tác động bởi môi 


48 


https://tieulun.hopfo.org 


trường, nhất là các vùng không khí ẩm ướt và bị 
nhiễm mặn. Chính vì vậy mà không thể dùng dây 
nhôm cho các mạng điện ở vùng duyên hải. 

Còn tại sao không dùng vàng và bạc để làm 
dây điện? Điều này không có gì khó hiểu. Chỉ cần 
căng dây tối hôm trước là sáng hôm sau nó sẽ biến 
thành đồ trang sức cho các bà, các cô. Tuy vậy 
cũng xin nói thêm rằng, trong các linh kiện điện 
tử hoặc trong các máy đo tinh vi, người ta vẫn 
dùng các mạch điện bằng vàng nguyên chất hoặc 
hợp kim vàng. Đây là điều bắt buộc để bảo đảm 


yêu cầu kỹ thuật cực kỳ cao của chúng. 


BỘ BẢO VỆ ĐIỆN GIẬT LÀ GÌ? 


Bộ bảo vệ điện giật còn có tên gọi kỹ thuật 
là bộ ngắt điện vi sai. Thực ra thiết bị này 
không bảo vệ bạn khỏi bị điện giật mà nó chỉ 
giúp bạn nếu b¡ điện giật sẽ không dẫn đến tử 
uong. Nhưng thôi, được như thế cũng là quý 
lắm rồi! 

Vậy bộ bảo vệ điện giật hoạt động như thế 
nào? Như đã biết, đường điện dẫn vào nhà bao giờ 
cũng gồm hai dây: dây lửa và dây nguội. Nếu 
mạng điện gia đình được cách điện tốt đối với đất 
thì cường độ dòng điện trong dây lửa và dây nguội 
luôn bằng nhau. Nếu có người vô ý chạm vào dây 


49 


https://tieulun.hopfo.org 


lửa (hoặc các vật thể bị rò điện) thì cường độ trong 
hai dây sẽ lệch nhau đôi chút, và bộ bảo vệ điện 
giật sẽ ra lệnh cắt ngay nguồn điện. 

Về lý thuyết thì hay như vậy, nhưng thực tế 
trong nhiều năm qua, Việt Nam ta rất ít người 
mua và sử dụng loại thiết bị này. Vì các lý do sau: 

1. Nó không thể bảo vệ bạn trong tất cả mọi 
tình huống điện giật, cũng có trường hợp nó 
không tác động, mặc dù trường hợp đó rất nguy 
hiểm đến tính mạng con người. 

2. Chỉ thích hợp với các ngôi nhà được xây 
dựng đúng tiêu chuẩn quốc tế, mạng điện trong 
nhà đã được cách ly tốt đối với đất. Ở nước ta 
còn tổn tại nhiều nhà cấp bốn và các chung cư 
cũ kỹ, dây điện trong nhà bị lão hoá nghiêm 
trọng, tường thì ẩm dột, hễ mưa vài hôm là bị 
rò điện. Trong điều kiện này, hoạt động của bộ 
bảo vệ điện giật sẽ bị rối loạn. Chính vì vậy mà 
những người nào có biệt thự riêng thì nên mua 
về mà dùng, còn đa số chúng ta thì cứ áp dụng 
phương châm “cẩn tắc vô ưu” là hay hơn cả. 


ĐIỆN TỪ TRƯỜNG CỦA ĐỒ ĐIỆN GIA DỤNG 
ẢNH HƯỚNG ĐẾN SỨC KHOẺ? 


Chúng ta đang sống trong một “đại dương” 
điện từ trường, nhưng vì các trường điện từ này 


50 


https://tieulun.hopfo.org 


quá yếu nên cơ thể đã được thích nghi, chỉ riêng 
điện từ trường sản sinh do các đồ điện dùng trong 
gia đình là có khả năng gây tác hại cho sức khỏe. 
Lý do là vì chúng ta dùng chúng thường xuyên và 
dùng với cự ly ngắn nên tác hại tăng lên gấp 
nhiều lần. 

Nói chung, điện từ trường xoay chiều gồm hai 
thành phần: điện trường xoay chiều và từ trường 
xoay chiều. Trong hai thành phần trên thì từ 
trường xoay chiều là nhân tố gây tác hại nhiều 
nhất. Cường độ từ trường thường được đo bằng 
miligaoxơ. Theo các nghiên cứu y học thì chỉ 
khoảng 150 miligaoxơ là đã ảnh hưởng đến sức 
khoẻ con người. Tuy vậy, nó còn phụ thuộc vào một 
yếu tố quan trọng nữa là thời gian phơi nhiễm 
nhiều hay ít. Ví dụ như ngủ dưới tấm “chăn điện” 
chỉ chịu cường độ từ trường chưa đến 100 
miligaoxơ, nhưng vì nó áp sát vào cơ thể trong thời 
gian dài nên khá nguy hiểm. Ngược lại, nếu đứng ở 
mép vành đai an toàn của đường truyền tải điện, 
bạn có thể chịu cường độ đến 250 miligaoxơ, nhưng 
thỉnh thoảng qua lại thì không sao. 

Để tránh các tác hại do từ trường xoay chiều 
gây ra, tốt nhất là nên hạn chế thời gian sử dụng 
những đồ điện có từ trường mạnh (như mỏ hàn 
kiểu súng lục, khoan điện, lò vi sóng...) hoặc các 
thứ tuy từ trường yếu nhưng lại tiếp xúc hàng 
ngày. Những nguồn này tuy cường độ chỉ vài 
miligaoxơ hay vài chục miligaoxơ nhưng nếu cơ 


51 


https://tieulun.hopfo.org 


thể phải hứng chịu suốt đời cũng rất có hại cho 
sức khoẻ (như tỉ vi chẳng hạn). 
Sau đây là một số tư liệu cần tham khảo. 


















































Cường độ 

TT Các vị trí và địa điểm đo từ trường 
(miligaoxo) 

1 |60 cm cách bóng đèn compắc 1+2 

2_ |45 cm cách bộ đèn huỳnh quang hai bóng 2+4 

3_ |0,6 m trước màn hình tivi màu 8+20 

4_ |Máy sấy tóc và dao cạo râu điện 60 

5_ | 30 cm cách lò vi sóng công suất lớn 80 

6_ | Trên đầu xuyếc vôn tơ mang công suất 200W 280 

7__ | Tại tay nắm của máy cưa kiểu lưỡi dao Bosch 490 

8_ | Tại tay nắm của máy khoan điện 3/8 inch 640 

9_ | Tại tay nắm của máy trộn cầm tay Sunbeam 880 

10 | Tại đường cáp của bộ đổi điện mang tải 500W 1030 

11 | Tại tay nắm của máy hàn kiểu súng lục 160W 1070 





Còn một điều nữa nhiều bạn thắc mắc, đó là: 
Dùng điện thoại di động có ảnh hưởng đến não bộ 
hay không? Chuyện này khá phức tạp, vì nếu chỉ 
riêng việc tin vào các phương tiện truyền thông 
đại chúng thì cũng đủ ảnh hưởng đến não bộ rồi. 
Năm này người ta bảo có ảnh hưởng, vài năm sau 
lại bảo không, rồi vài năm nữa lại bảo có... Tốt 
nhất là cứ dùng, nhưng không nên “điện thoại 
ôm”. Chỉ có điều chắc chắn là không nên cất điện 
thoại vào túi ngực trái vì điện từ trường do điện 
thoại phát ra có thể tác hại đến tim, nhất là 
những người có dùng máy trợ tim. 


52 


https://tieulun.hopfo.org 


BỆNH ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ LÀ GÌ? 


Bệnh này chỉ xuất hiện trong dăm chục năm 
gần đây, từ khi con người biết sử dụng bộ điều 
hoà không khí để cải thiện môi trường sống. Như 
đã biết, vào mùa hè o1 bức, nếu trong phòng có 
lắp máy điều hòa không khí thì sẽ cảm thấy mát 
mẻ, dễ chịu, không chỉ ngủ ngon giấc mà năng 
suất làm việc cũng tăng lên đáng kể. Tuy vậy, có 
một số người dị ứng với loại thiết bị hiện đại này, 
cứ cho chạy điều hòa không khí là lại hay ốm 
vặt. Vì trong các tài liệu y học không có bệnh 
danh nói trên cho nên người ta gọi nó với cái tên 
nôm na là “bệnh điều hoà không kh. 

Bệnh này thường xảy ra trong các nhà cao 
tầng, môi trường sinh hoạt khép kín giữa bốn bức 
tường, cuộc sống con người chỉ lệ thuộc vào bộ 
điều hòa không khí mà không được hít thở những 
làn gió trong lành của thiên nhiên. Triệu chứng 
của căn bệnh là dễ bị cảm, viêm phổi, viêm dạ 
dày, đường ruột... thậm chí có thể dẫn đến hiện 
tượng hai chi dưới bất lực, đau buốt, miệng và 
mắt không cân đối. Bệnh điều hòa không khí dễ 
xảy ra đối với những người có bệnh mãn tính, 
khiến căn bệnh mãn tính càng nặng thêm. 
Nguyên nhân của bệnh này là do sự chênh lệch 
nhiệt độ giữa không khí trong phòng và ngoài 
trời. Việc thay đổi nóng lạnh đột ngột này giúp các 


5Ö 


https://tieulun.hopfo.org 


vi khuẩn dễ dàng thâm nhập vào cơ thể qua tuyến 
mồ hôi dẫn tới các chứng bệnh khác. 

Muốn dùng điều hòa không khí mà không 
ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ, tốt nhất là nên 
bế trí lại nội thất hợp lý. Tại cửa ra vào nên tạo 
thêm một khoang trung gian có cửa kính luôn 
khép kín. Mỗi khi ra vào ta nghỉ chân tại đó vài 
phút cho cơ thể quen dần với sự thay đổi nhiệt độ 
đột ngột của môi trường. Tuy vậy, khoang này có 
thể làm chậm bước chân người ra vào những lúc 
không cho chạy điều hòa không khí, vậy lúc đó 
hai cánh cửa phía trong của khoang nên được mở 
ra nép hẳn vào tường. 


NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC 
CỦA MỎ HÀN CẢM ỨNG 


Người bạn tri kỷ nhất của thợ chữa đồ điện tử 
là cái mỏ hàn. Hãy thử giấu cái mỏ hàn đi mà 
xem, chắc chắn ông ta sẽ phải bó tay. Mỏ hàn có 
hai loại: loại điện trở và loại cảm ứng. Loại điện 
trở là loại dùng cách gia nhiệt bằng dây điện trở. 
Dây này làm bằng hợp kim niken - crôm, quấn 
quanh lõi đồng của mỏ hàn. Khi cho điện vào, dây 
sẽ đỏ rực lên để nung nóng lõi đồng. Loại cảm ứng 
thì dùng cách gia nhiệt khác. Bản thân nó là một 
biến áp cảm ứng cỡ nhỏ, cuộn sơ cấp có rất nhiều 


54 


https://tieulun.hopfo.org 


vòng dây và được lấy điện từ ổ cắm 220 vôn. Cuộn 
thứ cấp chỉ gồm một vòng duy nhất có tiết diện to 
bự. Chính mũi của mỏ hàn là một thành phần 
trong cái vòng ấy. Vì cuộn thứ cấp chỉ có một vòng 
nên theo nguyên tắc kỹ thuật điện thì dòng điện 
trong vòng này sẽ rất lớn, do đó mũi mỏ hàn sẽ 
nóng lên và làm chảy thiếc hàn. 

Loại mỏ hàn này có người còn gọi là “mỏ hàn 
súng lục” vì hình dạng nó giống như một khẩu 
súng lục. Cũng có “báng súng”, “nòng” và “cò 
súng” hẳn hơi. Cò súng chính là công tắc điện. 
Khi ta bóp cò, dòng điện sẽ chạy vào biến áp làm 
nó hoạt động, nhả cò ra thì lại thôi. 

Ưu điểm của mỏ hàn cảm ứng là nóng rất 
nhanh, hầu như là nóng tức thời. Một ưu điểm 
nữa là tiết kiệm điện và không gây ra nóng bức 
như khi dùng mỏ hàn điện trở. Nhược điểm của 
nó là nặng nề, cầm mỏi tay. Một nhược điểm quan 
trọng nữa là nó phát ra từ trường xoay chiều rất 
mạnh, có thể ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe 
người sử dụng. Người ta đã dùng từ kế để đo tại 
tay nắm của loại mỏ hàn này và thấy rằng cường 
độ từ trường có thể lên đến hơn 1000 miligaoxơ, 
trong khi đó mức an toàn đối với con người là dưới 
150 m1l]igaoxd. 

Cũng cần nói thêm là có những loại mỏ hàn 
bên ngoài giống như súng lục, có “báng súng” và 
“cò súng” hẳn hoi, nhưng thực chất là mỏ hàn 


5Ð 


https://tieulun.hopfo.org 


điện trở (whư một biểu của Liên Xô cũ). Lại có mỏ 
hàn thẳng tắp, mình thuôn như khúc mía nhưng 
lại là loại cảm ứng (như một biểu của Mỹ). Vậy 
không nên “xem mặt mà bắt hình dong”. Ở đời 
cũng như vậy đấy, các bạn ạ! 


CÓ CÁCH NÀO LÀM CÔNG TƠ 
QUAY NGƯỢC KHÔNG? 


Đây là một vấn đề được nhiều người quan 
tâm. Quan tâm không phải vì mục đích này, mục 
đích nọ, mà chỉ đơn thuần vì tính hiếu kỳ. Đã có 
thời gian dư luận xôn xao về chuyện bọn “điện 
tặc” đã sáng chế ra một thiết bị đặc biệt, nếu cắm 
thiết bị này vào ổ cắm trong nhà thì công tơ quay 
ngược, và từ đó người dùng điện có thể điều chỉnh 
chỉ số công tơ theo ý muốn. Qua một thời gian 
điều tra khá dài và kỳ công, các kỹ sư và công 
nhân Sở Điện lực Hà Nội (nay là Công ty Điện lực 
thành phố Hà Nội) đã tịch thu được một số bộ như 
vậy. Bảo “điện tặc” cho chạy thì thấy đúng là công 
tơ quay ngược, nhưng khi xem kỹ hệ thống dây 
nối thì thấy có một nhánh đấu vào trước công tơ. 
Có nghĩa là vẫn phải lấy điện trước công tơ. Mà 
trích điện trước công tơ là vi phạm nghiêm trọng 
quy trình sử dụng điện. Hỏi: “Thế tại sưo ông 
bhông lấy điện trước công tơ để dùng mò phỏi làm 


56 


https://tieulun.hopfo.org 


lôi thôi thế này?”. Trả lời: “Lấy như thế lộ liễu, dễ 
bị phát hiện, còn ở đây chỉ một mạch nhỏ giấu uào 
đâu cũng được, bhi nào cần thì dùng”. 

Ngày nay, tất cả các công tơ điện đều được 
đưa lên cột nên các “bộ quay ngược công tơ” không 
còn đất để dụng võ nữa, còn các công tơ lắp trong 
nhà thì mạch điện đầu vào đã được bảo vệ rất chu 
đáo bằng các dây cáp chuyên dụng. 

Giờ đây, ý thức của khách hàng và công nhân 
ngành điện đã được nâng cao nên những chuyện 
tiêu cực như trên không còn xuất hiện nữa. 


TẠI SAO PHẢI ĐƯA CÔNG TƠ LÊN CỘT? 


Vì chống hiện tượng lấy cắp điện. Nói ra thì 
không được lịch sự lắm vì đây chỉ là “con sâu làm 
rầu nổi canh”, nhưng thực chất vấn đề là như vậy. 
Dây dẫn điện vào từng hộ tiêu thụ trước tiên phải 
qua công tơ, sau đó mới nối với mạng điện trong 
nhà. Cái khoản mà các ông thợ điện lo nhất là 
đoạn dây trước công tơ. Nếu chủ hộ bí mật trích 
điện ở đoạn này thì có thể dùng điện thoải mái mà 
công tơ không hề quay. Ngành điện gọi đó là “hiện 
tượng lấy cắp điện trước công tơ”. 

Trước đây, trong thời gian Pháp thuộc, người 
ta vẫn lắp công tơ trong nhà để chủ hộ tiện theo 
dõi số lượng điện đã tiêu thụ nhằm đề ra kế hoạch 


57 


https://tieulun.hopfo.org 


sử dụng điện hợp lý. Đoạn dây trước công tơ được 
làm bằng cáp vỏ chì, rất khó trích điện, hoặc giả 
có trích điện thì rất dễ bị phát hiện. Trong vài 
chục năm gần đây, cáp vỏ chì được thay bằng cáp 
vỏ nhựa, việc lấy cắp điện bằng mạch ngầm có 
phần dễ dàng và kín đáo hơn nhiều, dẫn đến thất 
thu cho ngành điện. Chính vì lý do đó mà ngành 
điện đã quyết định đưa toàn bộ công tơ ra cột. 
Việc đưa công tơ lên cột có nhiều lợi thế như: 

1. Hằng tháng thợ điện không phải đến gõ 
cửa từng nhà để ghi số công tơ. 

2. Đọc công tơ trên cột tuy phải bắc thang 
phiền phức nhưng vì công tơ để tập trung nên 
lấy số liệu rất nhanh. 

3. Quản lý công tơ dễ dàng, không bị mất 
công tơ hoặc hiện tượng tháo cặp chì để điều 
chỉnh lại tốc độ đĩa quay. 

4. Ngăn chặn được triệt để hiện tượng lấy 
cắp điện. 

Bất tiện duy nhất về phía khách hàng là 
không thể theo dõi được thường xuyên lượng điện 
tiêu thụ. Ai muốn theo dõi thì xin mời chịu khó 


leo thang. 


PIN ĐIỆN THOẠI? 


Tất cả các điện thoại di động đều có một bộ 
phận hình chữ nhật dẹt nằm ở phía sau, gọi là 


58 


https://tieulun.hopfo.org 


“bin điện thoại”. Chiếc “pin” này có điện áp dao 
động trong khoảng 4 vôn, ví dụ “pin ion lithi” của 
MOTOROLA có điện áp từ 3,6 vôn đến 4,2 vôn. 
Cách gọi như thế có đúng hay không, chúng ta 
thử bàn xem. 

Theo định nghĩa về kỹ thuật điện, pin và 
ắcquy đều là nguồn phát điện một chiều dựa trên 
nguyên tắc biến đổi hoá năng thành điện năng. 
Điểm khác nhau giữa chúng là: pin chỉ dùng một 
lần, hết điện phải thay pin mới; trong lúc đó, 
ắcquy thì hết điện có thể sạc lại được. Một ắcquy 
có thể sạc lại rất nhiều lần nếu biết cách sử dụng 
và bảo dưỡng. 

“Pin điện thoại có thể sạc đi sạc lại rất 
nhiều lần, vậy ta không nên gọi “pin” mà phải 
gọi “ắcquy” mới đúng. Các chuyên viên về điện 
thoại đi động chắc cũng nắm vững điều này 
nhưng tại sao họ vẫn gọi là pin? Tìm hiểu 
nguyên nhân có thể thấy, mặt sau của các “pin” 
và trong bản hướng dẫn sử dụng điện thoại di 
động (thường bằng tiếng Anh) kèm theo, bộ phận 
này được mệnh danh là “battery”. Người Anh 
vẫn dùng thuật ngữ “battery” để chỉ cả pin lẫn 
ắcquy, ví dụ: dry battery: pửu bhô; alkaline 
battery: ắcguy biêm... Vậy lỗi là do khâu dịch 
thuật, vì người dịch không nắm vững kỹ thuật. 
Tuy vậy, trong lúc trao đổi ta cũng có thể gọi nó 
là “pin điện thoại” cho tiện, nhưng phải hiểu 
thực chất nó là ắcquy. 


59 


https://tieulun.hopfo.org 


TẠI SAO LẠI GỌI LÀ PHỤ TẢI? 


Lâu nay chúng ta vẫn dùng chữ “phụ tải để 
chỉ lượng điện năng khách hàng tiêu thụ. Vì dùng 
đã quen hàng chục năm nay nên không mấy ai 
quan tâm đến ngữ nghĩa chính xác của nó, nếu 
không có câu chuyện vuI sau đây: 

Sự việc bắt đầu từ đề nghị của một khách 
hàng thuộc Sở Điện lực Hà Nội (nay là Công ty 
Điện lực thành phố Hà Nội). Khách hàng này 
muốn được ưu tiên công suất để phục vụ cho kế 
hoạch sản xuất hàng năm của mình. Sau khi hai 
bên trao đổi, cán bộ Sở đưa ra kết luận: “Phụ tải 
của các anh chỉ được cấp chừng ấy thôi, vì tình 
hình điện hiện nay căng lắm, mong các anh thông 
cảm”. Nghe xong ông khách tỏ vẻ bất bình: “Thảo 
nào lâu nay xí nghiệp chúng tôi thường bị cắt 
điện, hóa ra các anh xếp chúng tôi vào diện... phụ 
tải. Chúng tôi là một trong những hộ tiêu thụ lớn 
của Hà Nội, đáng ra phải xếp vào diện chính tải 
mới đúng chứ”... 

Câu chuyện nói trên đã trở thành giai thoại 
trong ngành điện vì lâu nay chỉ có thuật ngữ phụ 
tdi chữ chưa có chính tới bao giò. Nhưng tại sao 
đã có “phụ” lại không có “chính”? Chữ “phụ” ở đây 
có ý nghĩa gì? 

Thuật ngữ “phụ tải” được du nhập vào miền 
Bắc nước ta từ các tài liệu kỹ thuật của Trung 


60 


https://tieulun.hopfo.org 


Quốc vào những năm 50 của thế kỷ XX. Trong 
tiếng Hán, chữ “phụ” có tất cả 1ð nghĩa với 14 
cách viết khác nhau. Trong các nghĩa đó có hai 
nghĩa tương đối sát với trường hợp vừa nêu. Chữ 
phụ thứ nhất có nghĩa là giúp đỡ, củng cố, người 
dưới quyền... được dùng trong các thuật ngữ: phụ 
chính, phụ đạo, phụ tá, phụ trợ... Từ phản nghĩa 
của nó là chính (ví dụ: vai chính, vai phụ). Chữ 
phụ thứ hai có nghĩa là thêm vào, đắp vào, bổ 
sung vào... được dùng trong các thuật ngữ: phụ 
lưu, phụ cận, phụ cấp, phụ gia, phụ họa, phụ 
tùng... Từ phản nghĩa của nó là jy (ví dụ: ly gián, 
ly hôn). Chữ “phụ” trong “phụ tải” ứng với nghĩa 
thứ haI. 

Khi các chi nhánh điện ký hợp đồng cấp điện 
cho một khách hàng mới, họ phải gia tăng công 
suất hoặc số điện năng cấp so với kế hoạch cũ. 
Chính vì thế mà thuật ngữ “phụ tải” ở đây có 
nghĩa là tải cấp thêm, tải cấp bổ sung, chứ không 
phải tải phụ, tải thứ yếu, tải không quan trọng... 
Dù tải đó có lớn bao nhiêu đi nữa thì cũng chỉ 


được phép gọi là phụ tải mà thôi. 


TẠI SAO TIA LỬA ĐIỆN CÓ MÀU XANH? 


Chúng ta ai cũng có đôi lần được trông thấy 
tia lửa điện. Ví dụ như: tia lửa xoẹt từ cần của 


61 


https://tieulun.hopfo.org 


các tàu điện, tia lửa phóng ra trên các đường 
dây cao áp, hồ quang phóng ra khi cắt cầu dao 
điện... Các tia lửa này đều có màu xanh nhạt 
rất ấn tượng. Vậy tại sao tia lửa điện lại có màu 
xanh? Có người giải thích một cách đơn giản: vì 
tia lửa điện vốn có màu như vậy. Nhưng cách 
giải thích này không mang tính thuyết phục, vì 
tia sét phóng ra từ các đám mây cũng là tia lửa 
điện nhưng lại có màu trắng (!). Vậy phải hiểu 
theo cách khác. 

Như đã biết, tia lửa điện chỉ xuất hiện giữa 
hai vật thể có điện thế khác nhau và ở gần nhau. 
Nếu giữa hai vật thể đó là chân không hoặc 
không khí thì tia lửa thường có màu trắng (ví dụ 
như tia sét giữa các đám mây dông hoặc giữa 
đám mây dông và mặt đất chẳng hạn). Nếu giữa 
chúng có hơi kim loại thì nó sẽ mang màu quang 
phổ vạch của các kim loại đó. Trong thiết bị điện 
khi mạch bị gián đoạn, chỗ khe hở sẽ phát sinh 
tia hồ quang phóng qua hai cực của thiết bị. Lớp 
không khí giữa hai cực này bị đốt nóng lên đột 
ngột và chứa đầy hơi kim loại. Các vật liệu dẫn 
điện trên đường dây đều làm bằng đồng. Quang 
phổ vạch của hơi đồng có màu xanh lục, vì vậy 
các tia lửa điện xuất hiện trên đó đều có màu 
xanh lục nhạt. Giả sử lớp phủ trên hai cực được 
làm bằng các vật liệu khác ta sẽ được dịp mục 
kích các tia lửa đẹp mắt như màu đỏ, màu vàng 
ngà, màu xanh dương... 


62 


https://tieulun.hopfo.org 


TẠI SAO CHIM ĐẬU TRÊN ĐƯỜNG DÂY CAO ÁP 
KHÔNG BỊ GIẬT? 


Điện giật mạnh hay yếu là do dòng điện chạy 
qua cơ thể con người (hoặc động vật) quyết định. 
Muốn dòng điện chạy qua cơ thể thì nó phải có đầu 
vào và đầu ra. Ví dụ như khi ta đứng dưới đất 
chạm tay vào mạch điện thì “đầu vào” là các ngón 
tay và “đầu ra” là lòng bàn chân. Nếu chỉ có đầu 
vào mà không có đầu ra thì dòng điện không thể 
chạy vào cơ thể được, do đó sẽ không có hiện tượng 
điện giật. Lại còn một trường hợp nữa, có đầu ra và 
đầu vào hắn hoi, nhưng dòng điện chạy qua cơ thể 
quá yếu nên cũng không có cảm giác bị điện giật. 
Một ví dụ: Bạn hãy sờ tay trái vào cực dương và tay 
phải vào cực âm của một chiếc pin đèn. Thực tế lúc 
đó có một dòng điện chạy qua người, nhưng vì dòng 
điện này quá yếu nên bạn không cảm thấy gì cả. 
Vậy yếu tố thứ hai đóng vai trò quyết định là điện 
áp giữa đầu vào và đầu ra phải đủ lớn. 

Khi chim đậu trên dây điện cao áp thì “đầu 
vào” và “đầu ra” chính là hai chân của nó (vì nó 
không có tay). Điện áp phát sinh giữa hai điểm 
này chưa đến 0,2 vôn, còn nhỏ hơn rất nhiều so 
với điện áp của pin đèn, do đó chim vẫn cảm thấy 
bình yên vô sự. 

Tuy vậy trong thực tế vẫn có nhiều trường hợp 
chim bị điện giật trên đường dây điện. Đó là lúc 
chim đứng vào xà sắt để mổ con mổi trên đường 


63 


https://tieulun.hopfo.org 


dây hạ áp, hoặc các chim săn mổi như cú, đại 
bàng, chim ưng... bay qua các đường dây cao ấp. 
Sải cánh của chúng có khi lớn hơn 1 mét. Nếu 
chim rượt mồi bay xuyên qua hai pha của đường 
dây sẽ bị phóng điện và chết sém. 

Các ông thợ điện ở miền núi thường đau đầu 
trước sự kiện này, vì lúc đó mạch bảo vệ đường 
dây sẽ tác động, gây nên bao phiền phức. Tuy 
vậy, sau khi giải quyết sự cố xong được ngồi 
nhắm bia với thịt chim nướng thì cũng thấy được 


9. ^ ` 
an 1 phần nào. 


XÂY DỰNG CÁC ĐƯỜNG DÂY SIÊU CAO ÁP 
NHĂM MỤC ĐÍCH GÌ? 


Mỗi khi đi du lịch ta thường thấy những 
đường dây có cột cao chót vót chạy băng qua 
đồng ruộng, núi non và sông ngòi. Các đường dây 
này đưa điện đến các tỉnh lân cận hoặc các tỉnh 
xa xôi cách chúng ta hàng nghìn cây số. Đó là các 
đường dây siêu cao áp. Điện áp của chúng rất 
cao, có khi đến 800.000 vôn (ở nước ta là 500.000 
vôn) Nếu so với điện dùng trong gia đình 220 vôn 
thì nó còn cao hơn hàng nghìn lần. Nhiều người 
nghĩ tại sao ta không dùng các điện áp thấp hơn 
để đưa đi xa có phải đỡ công xây dựng các đường 
dây đồ sộ, vừa đắt tiền lại vừa nguy hiểm không. 


64 


https://tieulun.hopfo.org 


Vấn đề không đơn giản như vậy! Nếu dùng cao 
áp hoặc hạ áp để đưa điện đi xa, số tiền tốn hơn 
gấp bội và tổn thất trên đường dây sẽ lớn vô 
cùng. Nguyên do như sau: 

1. Đường dây càng dài thì tổn thất càng 
nhiều, do đó điện áp ở cuối đường dây càng thấp. 
Cứ nhìn các bóng đèn ở quanh ta cũng đủ thấy 
điều đó. Nhà nào ở gần trạm biến áp thì đèn rất 
sáng, còn các nhà ở xa trạm thì tối om om. Nếu 
truyền tải điện năng từ Hòa Bình đến Hà Nội mà 
dùng điện áp 220 vôn chẳng hạn, thì đến nơi chưa 
chắc đã thắp nổi cái đèn pin. 

2. Nếu không muốn bị sụt điện áp khi dùng 
điện áp thấp thì dây phải có tiết diện rất lớn. 
Trong khi đó, đồng là kim loại đắt tiền. Đặc 
biệt, nếu phải tải nhiều công suất mà dùng điện 
áp thấp thì dây điện phải to bằng cái cột nhà, 
cột kèo nào mà chịu nổi. Nếu dùng điện siêu cao 
áp thì dòng điện nhỏ hơn, tiết diện dây cũng 
nhỏ hơn, vừa đố tốn nguyên vật liệu lại vừa bảo 
đảm chất lượng điện ở cuối đường dây. 

Tóm lại, dùng điện siêu cao áp để truyền tải 
điện năng đi xa là phương án hợp lý hơn cả. 


THAN ĐÁ CÓ TẤT CẢ BAO NHIÊU MÀU? 


Đã nói đến điện là phải nói đến than vì chỉ 
riêng các nhà máy điện đốt than đã cung cấp cho 


65 


https://tieulun.hopfo.org 


chúng ta gần một nửa số điện năng tiêu thụ trong 
cả nước. Vậy than đá có bao nhiêu màu? Than đá 
chỉ có màu đen mà thôi, nhiều người bảo thế. 
Thực ra không phải như vậy, nó có tất cả bảy 
màu: đen, nâu, trắng, đỏ, xanh, vàng và không 
màu. Bạn không tin ư? Sau đây xin kể các bạn 
nghe câu chuyện vui về màu của than đá. 

Than đá là nhiên liệu đầu tiên mà con người 
biết sử dụng để sản xuất ra điện. Việt Nam ta có 
mỏ than đá lộ thiên ở Hồng Gai và nhà máy điện 
đốt than đá đầu tiên là Nhà máy điện Yên Phụ, có 
từ thời Pháp thuộc. Than đá rất cứng, có màu đen 
lấp lánh và khi cháy toả ra nhiệt lượng rất cao. 
Các nhà năng lượng học gọi nó là thơn đá đen. 
Than đá đen còn có một “người em ruột” nữa là 
than đá nâu. Than này mềm hơn, cho nhiệt 
lượng thấp và cũng dùng để đốt lò hơi, sản xuất ra 
điện. Sở đĩ gọi nó là em vì chỉ lớn lên vài tuổi nữa 
thôi thì cũng thành than đá đen (một tuổi của 
than ước khoảng một triệu năm). Vậy than đá có 
hai màu: đen và nâu đen. 

Nhưng một số nhà năng lượng học lại cho 
rằng bất cứ cái gì cũng phải đúng số 7 mới hợp với 
quy luật tự nhiên. Ví dụ: cầu vồng có bảy sắc (tím, 
chàm, xanh dương, xanh lục, vàng, da cam, đỏ...), 
âm nhạc có bảy nốt (đô, rê, mi, pha, son, la, si), 
một tuần có bảy ngày (thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ 
năm, thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật), đầu chúng ta 
cũng có bảy khiếu (hai mắt, hai lỗ tai, hai lỗ mũi 


66 


https://tieulun.hopfo.org 


và miệng)... Vậy than đá cũng phải có bảy màu 
mới hợp với lẽ tự nhiên. Để đạt cái ý đồ oái oăm 
đó, họ bèn quy ước tất cả các loại năng lượng trên 
trái đất này đều được gọi là than đá cả, và từ đó 
ra đời các thuật ngữ: 

Than đá trắng là năng lượng của các dòng 
thác (vì thác tung bọt trắng xoá). 

Than đá đỏ là năng lượng của nguồn địa 
nhiệt (vì lòng trái đất rất nóng, ở đây khoáng vật 
chảy nhão ra và có màu đỏ hồng). 

Than đá xanh là năng lượng của thủy triều 
và các dòng hải lưu (vì nước biển màu xanh). 

Than đá 0uàng là năng lượng của tia nắng 
mặt trời (vì tia nắng có màu vàng). 

Than đá không màu là năng lượng của gió 
(vì gió trong suốt, không có màu). 

Trong khoảng những năm gần đây, người ta 
còn phát hiện thêm một nguồn năng lượng nữa 
khá đổi dào nằm tiểm ẩn dưới bề mặt trái đất, 
đó là “khí đá phiến”. Nó cũng giống như ga đun 
bếp nhưng không có nguồn gốc từ dầu mỏ. 
Không biết sau này nếu được dùng để phát điện 
thì các nhà năng lượng học sẽ gọi nó là gì. Than 
đá xám chăng? 

Nói tóm lại, nếu hiểu ¿»an đó theo nghĩa hẹp 
thì nó chỉ có hai màu: đen và nâu đen, còn hiểu 
theo nghĩa rộng như các nhà năng lượng học bày 
vẽ ra thì nó có đến bảy màu: đen, nâu, trắng, đỏ, 
xanh, vàng và không màu. 


67 


https://tieulun.hopfo.org 


SINH VẬT CÓ THỂ PHÁT RA ĐIỆN KHÔNG? 


Cách đây mấy năm, chuyên mục “Chuyện lạ 
Việt Nam” trên VTV1 có giới thiệu một người đàn 
ông có thể phát ra điện đủ thắp sáng một bóng 
đèn tuýp 40 oát. Sự kiện này làm xôn xao dư luận 
một thời. Nhưng sau đó xuất hiện nhiều ý kiến 
phản bác, nhất là giới kỹ sư điện tử. Họ cho rằng 
đó chỉ là một tiết mục “ảo thuật” chứ không phải 
“chuyện lạ”. Bí quyết nằm trong đôi giày của 
người biểu diễn. Với kỹ thuật hiện đại, người ta 
hoàn toàn có thể dùng vài viên pin tiểu và một 
tấm vi mạch nhỏ bé để làm được việc trên, mà bộ 
phận đó có thể lắp gọn trong chiếc đế giày. Không 
rõ đến nay kết quả ra sao, nhưng chỉ căn cứ vào 
chuyện chẳng có nhà khoa học nào trên thế giới 
đến nước ta tìm hiểu thì cũng có thể đoán biết 
phần nào. 

Thực ra sinh vật cũng có thể phát ra dòng 
điện, mà dòng điện rất mạnh nữa là khác. Đã có 
lần Viện Hải dương học của Liên Xô (cũ) nhận 
được một bưu kiện đặc biệt, đó là chiếc thùng to 
đựng đầy nước. Khi đem đổ ra sân thì thấy một 
con cá hình dạng lạ lùng trườn ra, bò thoăn thoắt. 
Một thanh niên đứng gần đấy vội chụp cây gậy 
sắt đè lại thì bị điện giật rất mạnh, kêu ôi ối. Hoá 
ra đó là loài cá đặc biệt có thể phát ra dòng điện 
để chống chọi với kẻ thù. Sau này mới biết nhiều 
châu lục trên thế giới cũng có loài cá tương tự như 


68 


https://tieulun.hopfo.org 


vậy, với cái tên là “cá đuối điện”. Loại cá này 
thường sống dưới đáy các ao hồ, thịt rất ngon, 
nhưng bắt được nó không phải là chuyện dễ dàng. 
Vô phúc đi tắm mà dẫm phải thì nó phóng điện 
ngã quay lơ chứ chưa nói đến chuyện bắt. Dân 
bản xứ bèn nảy ra sáng kiến: Sau khi tất cạn ao 
hồ, họ lùa một bầy trâu xuống bùn để quậy phá. 
Cá đuối đua nhau phóng điện làm trâu chạy nháo 
nhác. Chỉ một lát sau cá phóng hết điện, người ta 
chỉ việc lội xuống mà bắt, nếu có bị giật thì cũng 
chỉ tê tay chút xíu mà thôi. Thịt của loại cá này 


ăn rất ngon. 


ÁO LEN PHÁT SÁNG? 


Vào các buổi tối mùa đông lạnh lẽo và khí trời 
khô hanh, có lúc chúng ta cởi nhanh một chiếc áo len 
(nhất là loại chui đầu) thì nghe tiếng nổ lép bép, 
nhìn vào áo thấy nhiều chấm sáng xanh lập loè như 
đom đóm, sau đấy tắt ngấm. Hiện tượng này làm 
nhiều người ngạc nhiên, không hiểu tại sao. Đây là 
hiện tượng phóng điện tĩnh điện. Để thực nghiệm, 
bạn hãy lấy một chiếc đũa nhựa khô xát mạnh vào 
miếng dạ, sau đó đặt đầu đũa lên phía trên nhúm 
giấy xé vụn sẽ thấy chiếc đũa hút các vụn giấy đó. 
Sở dĩ như vậy là vì khi cọ chiếc đũa vào len dạ, đầu 
đũa sẽ bị tích một lượng tĩnh điện. 


69 


https://tieulun.hopfo.org 


Tĩnh điện có đặc tính hút các vật cách điện 
có khối lượng nhỏ như giấy xé vụn, lông gà, bụi 
bặm khô... Khi bạn cởi nhanh áo len, nếu thời 
tiết khô ráo, thì một số điểm ở phía mặt trong 
của áo cũng sẽ bị tích điện như vậy. Lượng 
điện đó sẽ phóng ra vùng kề cận, gây nên các 
tia lửa xanh. 

Các khinh khí cầu, máy bay hoặc xe cộ khi 
chuyển động nhanh trong không khí cũng bị tích 
điện, và nếu sau đó chúng tiếp đất cũng bị phóng 
điện. Vì vậy mà các xe xitéc chở xăng chạy trên 
đường phố bao giờ cũng có một đoạn xích sắt lòng 
thòng phía sau. Đoạn xích này có nhiệm vụ phóng 
điện kịp thời xuống mặt đường để tránh hiện 
tượng xe bốc cháy lúc dừng bánh. 


MẶT TRỜI LÀM CHÚNG TA MẤT ĐIỆN? 


Mặt trời ở cách xa chúng ra hàng trăm triệu 
kilômét, thế nhưng chính nó là thủ phạm đã gây 
ra nhiều vụ mất điện nghiêm trọng trên trái đất. 
Ví dụ như vào năm 1989 chẳng hạn, một cơn bão 
mặt trời đã làm tê liệt toàn bộ lưới điện của tỉnh 
Quebec (Canađa) và đã làm hư hại hầu như toàn 
bộ hệ thống điện miền Đông Bắc nước Mỹ. Từ lâu 
người ta đã biết rằng hiện tượng phun trào trên 


70 


https://tieulun.hopfo.org 


bề mặt của mặt trời là một trong những nguyên 
nhân gây nên sự cố lưới điện trên quả đất ít ngày 
sau đó. 

Bão mặt trời phát sinh khi những mảng lớn 
của khí quyển mặt trời, tức vòng nhật hoa, bị đứt 
rời và bay về hướng trái đất với tốc độ khủng 
khiếp, có thể vượt quá 10.000 kilômét/giây. Khi 
đến gần trái đất, chúng tương tác với địa từ 
trường làm phát sinh các trận bão từ, kèm theo 
các dòng nhiễu có biên độ khá lớn. Chính các dòng 
nhiễu này sẽ cảm ứng những sóng xung lên các 
đường dây điện lực của trái đất và gây nên sự cố. 
Theo các chuyên gia năng lượng, bão từ là một 
trong những cơn ác mộng kinh hoàng nhất mà họ 
từng gặp phải. Thời gian mất điện có thể kéo dài 
đến vài giờ, thậm chí vài ngày. Thiệt hại cho công 
nghiệp, chỉ tính riêng phần thiết bị, có thể lên đến 
hơn 100 triệu USD. Thông thường các xí nghiệp ở 
vùng Bắc Mỹ chịu ảnh hưởng mạnh nhất. Ở nước 
ta đôi lúc lưới điện cũng bị trục trặc do bão từ 
nhưng tác hại không đáng kể. 

Để hạn chế các thiệt hại do bão từ, các nhà 
thiên văn học đã lập kế hoạch theo dõi thường 
xuyên “sức khoẻ” của mặt trời. Khi nào thấy nó 
“hắt hơi sổ mũi” là lập tức thông báo ngay cho các 
tập đoàn điện lực trên thế giới biết để có kế hoạch 
đối phó kịp thời và hữu hiệu. 


71 


https://tieulun.hopfo.org 


SÚNG BẮN RA... ĐIỆN 


Để chống tội phạm mà không gây sát thương, 
hiện nay ở các nước phương Tây người ta vẫn 
dùng súng bắn đạn cao su. Loại súng này thường 
được trang bị cho các đội cảnh sát đặc nhiệm. Đó 
là những khẩu súng lục hai nòng, mỗi lần bắn ra 
hai viên đạn hình cầu bằng cao su mềm hoặc 
chất dẻo. Theo các nhà chức trách thì đạn cao su 
không gây tử vong, tuy vậy trên thực tế vẫn có 
người chết. 

Trước tình trạng này, người ta đã chế tạo ra 
một loại vũ khí ứng dụng công nghệ cao gọi là “đại 
bác điện từ”. Đại bác này không dùng để chống 
giặc ngoại xâm mà dùng để giải tán các đám đông 
quá khích hoặc tạo khoảng trống an toàn quanh 
những nhân vật trọng yếu cần bảo vệ. 

Đại bác điện từ hoạt động theo nguyên lý sau: 

Một ăngten lắp trên mui xe sẽ phát ra một 
chùm xung vi sóng cực mạnh, vào khoảng vài 
nghìn triệu mêgahéc, hướng về phía mục tiêu. Khi 
bị dính “đạn”, đối tượng sẽ có cảm giác bị bỏng, 
giống như khi ta vô ý chạm vào một bóng đèn 
đang cháy sáng. Nhưng cảm giác này chỉ đơn 
thuần là tác động của vi sóng vào đầu dây thần 
kinh cảm nhiệt của đối phương, còn trong thực tế 
thì da thịt của đối phương vẫn nguyên lành, 
không hề bị bỏng chút nào. Khi thoát khỏi chùm 
vi sóng, cảm giác đau đớn sẽ lập tức mất đi. 


12 


https://tieulun.hopfo.org 


Vào khoảng tháng 3 năm 2003, Lầu Năm Góc 
đã trình bày cho công chúng xem một loại vũ khí 
tương tự như trên. Hiện công trình đang được thử 
nghiệm trên cơ thể con người. Theo một chuyên 
gia vật lý người Pháp, các doanh nghiệp tư nhân ở 
Nga hiện đang chào bán loại vũ khí này tại các 
nước phương Tây, với tầm hoạt động từ 500 đến 
700 m. Ngoài ra người ta còn có kế hoạch dùng nó 
để làm tê liệt các ô tô tội phạm đang bị truy đuổi, 
bằng cách dùng vi sóng “đốt cháy từ xa” mạng 


điện tử trên các ô tô đó. 


PIN ĐIỆN RA ĐỜI TỬ BAO GIỜ? 


Cách đây hơn hai thế kỷ, năm 1786, một giáo 
sư giải phẫu người Italia tên là Luitgi Galvanl lúc 
làm thí nghiệm trên xác động vật đã phát hiện ra 
rằng, khi chạm dao mổ vào đùi ếch thì đùi ếch 
giật lia lịa. Ông cho rằng sở dĩ có hiện tượng lạ 
lùng đó là do dòng điện trong cơ thể con ếch gây 
ra. Lúc bấy giờ có một nhà vật lý học trẻ tuổi tên 
là Alexandre Volta nghi ngờ giả thuyết nói trên. 
Vì lúc đó con ếch đã chết, làm gì có điện? Ông lao 
vào nghiên cứu, và cuối cùng kết luận rằng đó là 
do tác động của điện áp tiếp xúc giữa hai kim loại 
khác nhau. Với nhận định trên, Volta đã sáng chế 
ra chiếc pin điện đầu tiên của nhân loại. Pin này 


t£) 


https://tieulun.hopfo.org 


gồm một chồng các đĩa tròn bằng kẽm và đồng đặt 
xen kẽ nhau, giữa chúng có các đĩa bằng dạ tẩm 
dấm (sau này cải tiến bằng axít pha loãng). Dùng 
dây kim loại nối hai đầu lại sẽ xuất hiện một dòng 
điện. Chữ “pin điện” mà chúng ta vẫn gọi hiện 
nay là bắt nguồn từ sự tích đó, vì trong tiếng 
Pháp chữ “pile” có nghĩa là “một chồng”. 

Sau khi Volta hoàn thành chiếc pin đầu tiên, 
người ta thi nhau làm những chiếc pin điện ngày 
càng đồ sộ. Chiếc pin kỷ lục thời bấy giờ do 
Trường Đại học Bách khoa Pháp chế tạo gồm 600 
cặp đồng - kẽm, có điện áp vài trăm vôn và dòng 
điện đến 10 ampe. Nhờ các pin điện đó mà các 
công trình nghiên cứu về dòng điện một chiều 
ngày càng phát triển mạnh mẽ, mang đến rất 
nhiều ứng dụng trong cuộc sống và công nghệ. 


NHÀ MÁY ĐIỆN... CHẠY NGAY 


Chúng ta thường thấy nhan nhản trên đường 
phố các tấm biển quảng cáo đại loại như “giặt là lấy 
ngay”, “chụp ảnh chứng minh nhân dân lấy ngay”, 
“chữa giày dép lấy ngay”... nhưng chưa từng nghe 
nói đến “nhà máy điện chạy ngay” bao giờ. 

Quả vậy, muốn xây dựng một nhà máy nhiệt 
điện nhanh nhất cũng phải mất vài ba năm, xây 
dựng nhà máy thủy điện thì phải tốn gần chục 


74 


https://tieulun.hopfo.org 


năm, vậy làm sao lại có thể có “nhà máy điện chạy 
ngay” được? Vậy mà có đấy! Cách đây khoảng 10 
năm, Công ty phát điện Cummins đã xây dựng 
cho Mexico một nhà máy điện chạy ngay với công 
suất 170 MW (tương đương với Nhà máy nhiệt 
điện Thủ Đức của Việt Nam). Thời gian từ khi ký 
hợp đồng đến lúc hoà điện vào mạng lưới quốc gia 
chỉ mất vỏn vẹn 41 ngày. Được xây dựng trên hai 
địa điểm kề nhau gần thành phố Zacatecas, đề án 
này nằm trong khuôn khổ một hợp đồng của CFE 
(Hội đồng Điện lực Liên bang) của Mexico nhằm 
mục đích tiếp sức cho hệ thống thủy điện cũ của 
họ đang sụt giảm công suất nghiêm trọng do thiếu 
nước, và theo dự báo khí tượng thủy văn thì tình 
hình khô hạn sẽ còn kéo dài trong nhiều năm nữa. 
Trước vấn nạn này, CFE đã quyết định cấp tốc mở 
năm gói thầu về việc xây dựng các “nhà máy điện 
chạy ngay” và Cummins đã trúng thầu hai trong 
số năm địa điểm đó. 

Sở dĩ Công ty phát điện Cummins đạt được 
thành tích hy hữu nói trên là vì họ đang sở hữu 
một đoàn tàu chở máy phát điêzen cho thuê ở 
vùng Bắc Mỹ. Khỏi cần phải xây ống khói, khỏi 
cần phải xây lò hơi, chỉ cần tập trung chúng lại 
trên một mặt bằng cạnh lưới điện quốc gia và 
dựng lên vài cột điện là có ngay một “nhà máy 
điện” theo đúng nghĩa đen của nó. Chỉ khác một 
điều là chúng không chạy bằng than mà chạy 
bằng dầu. 


T5 


https://tieulun.hopfo.org 


NHÀ MÁY ĐIỆN CHỈ CÓ ỐNG KHÓI 


Một ống khói cao lừng lững giữa trời xanh, 
tọa lạc trên ngọn đổi đất đá khô cằn hoặc một 
bãi sa mạc hoang vu. Dưới chân ống khói là 
đường dây truyền tải dẫn điện đến các vùng phụ 
cận. Đó là nhà máy điện? Vâng, đích thị là một 
nhà máy điện. Đây không phải là chuyện khoa 
học viễn tưởng mà là sự thực. Hiện nay trên thế 
giới đã bắt đầu xuất hiện những nhà máy điện lạ 
lùng như vậy. 

Như đã biết, hầu hết các nhà máy nhiệt điện 
đều có ống khói, nhưng đó chỉ là công trình phụ 
để dẫn khí thải từ lò hơi thoát ra môi trường bên 
ngoài. Muốn phát ra điện, nhà máy bắt buộc phải 
có bãi than, băng chuyền, lò hơi và hàng loạt các 
thiết bị điện lực cổng kềnh khác. Còn ở đây chỉ có 
một ống khói đơn độc. Vậy nó phát điện bằng cách 
nào? Bí quyết ở chỗ là dưới chân ống khói còn ẩn 
giấu một bộ tuabin - máy phát. Bao quanh ống 
khói là một nhà kính rộng đến hàng trăm hécta, 
bao phủ cả một vùng rộng lớn. Ban ngày, ánh 
nắng như thiêu đốt của vâng mặt trời nhiệt đới 
nung nóng khối không khí bên trong nhà kính, 
luồng khí nóng này sẽ thoát lên ống khói để quay 
tuabin và máy phát điện. Còn ban đêm thì sao? 
Dưới nền đất của nhà kính, người ta rải sẵn hàng 
trăm ống thép sơn đen, đựng đầy nước để hấp thụ 
năng lượng mặt trời. Khi hoàng hôn buông xuống, 


16 


https://tieulun.hopfo.org 


chúng tiếp tục toả ra hơi nóng để duy trì dòng 
điện cần thiết phục vụ cho việc chạy quạt và thắp 
sáng của cư dân địa phương. 

Ưu điểm của loại nhà máy này là cần rất ít 
thiết bị nhiệt lực, rất thân thiện với môi trường, 
và điều chủ yếu là nó có thể vận hành hàng chục 
năm mà không cần nhiên liệu nên giá thành điện 
năng rất rẻ. 

Nhược điểm là vốn đầu tư ban đầu khá lớn và 
tất nhiên là phải xây dựng ở những vùng không có 
gió bão mạnh hoặc động đất. 


NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN 
CÓ GÂY KHÍ HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH KHÔNG? 


Nhiều người quan niệm rằng, xét riêng ngành 
điện thì “thủ phạm” chính gây nên khí hiệu ứng 
nhà kính là các nhà máy nhiệt điện, còn các nhà 
máy thủy điện thì rất thân thiện với môi trường. 
Quan niệm nói trên chưa chính xác. Quả thực 
hàng năm các nhà máy nhiệt điện trên thế giới 
liên tục thải vào khí quyển hàng triệu tấn CO¿, 
khí này mở rộng lỗ thủng tầng ôzôn bảo vệ trái 
đất, làm trái đất nóng lên gây ra biết bao tai họa. 
Nhưng có thực các nhà máy thủy điện hoàn toàn 
“vô tội” trong vấn đề này không, đây là điều cần 
phải bàn. 


tt 


https://tieulun.hopfo.org 


Thực ra, các nhà máy thủy điện cũng góp 
phần không nhỏ trong việc sản sinh khí nhà kính. 
Nguồn khí này không phải thải ra từ bản thân 
nhà máy mà từ các hồ chứa. Đã là hồ tất nhiên 
phải có đáy, mà đã có đáy tất nhiên phải có bùn. 
Chính lớp bùn lưu cữu dưới đáy hồ hàng ngày đã 
nhả lên không trung rất nhiều loại khí nhà kính 
chứ không phải chỉ riêng CO;. Lại còn rong rêu, 
cá và các động thực vật thủy sinh khác trong nước 
hồ cũng giải phóng ra khá nhiều loại khí đó, nhất 
là vào ban đêm. Tất nhiên, số khí này không tuôn 
ra cuồn cuộn ở đầu ống khói như tại các nhà máy 
nhiệt điện nhưng nó lại được giải phóng ra trên 
một diện tích vô cùng rộng lớn của các hồ chứa 
nên tổng khối lượng cũng không phải nhỏ. 

Tóm lại, các nhà máy thuỷ điện cũng góp 
phần gây nên hiệu ứng nhà kính, chỉ có điều 
chúng ta không thấy được bằng mắt mà thôi. 


SẢN XUẤT ĐIỆN TỪ... BOM? 


Ta thường nghe nói nhà máy điện chạy bằng 
than, bằng dầu, bằng khí đốt nhưng chưa nghe 
nói nhà máy điện chạy bằng... rơm bao giờ. Vậy 
mà có đấy! Về nguyên tắc, bất cứ vật liệu nào khi 
đốt phát ra nhiệt năng như than, dầu, khí thiên 
nhiên, gỗ vụn, rơm rác... đều có thể dùng để sản 


78 


https://tieulun.hopfo.org 


xuất ra điện, hiểm vì nhiệt lượng rơm quá thấp 
nên loại nhà máy này chỉ được xây dựng ở những 
vùng có nhiều rơm phế thải mà thôi. 

Nhà máy điện Ely, hoạt động tại vùng 
Cambridgeshire (Anh), là nhà máy đầu tiên chạy 
bằng phương thức nói trên. Nó có thể cung cấp 
nhu cầu điện năng cho khoảng 80.000 hộ. Bạn chớ 
nghe cái từ “tơm rác” mà khinh thường, cơ ngơi 
của nó cũng đàng hoàng ra phết. 

Nhà máy điện đốt rơm lớn nhất thế giới cũng 
là ở nước Anh, có công suất 38.000 kilôoát, đủ sức 
cung cấp điện cho hơn 15.000 hộ nông dân. Ngoài 
việc thỏa mãn nhu cầu dùng điện của người dân, 
nhà máy còn giúp nước này đáp ứng tốt điều 
khoản khuyến khích sử dụng các nguồn năng 
lượng tái tạo. Đây là cơ sở phát điện lớn đầu tiên 
trong số hàng loạt để án phát điện bằng nhiên 
liệu thân thiện với môi trường, kết hợp công nghệ 
tiên tiến. 

Chỉ buôn một điều là đồng bằng sông Cửu 
Long nước ta rơm rạ thừa thãi mà chẳng thấy 
bóng dáng một nhà máy điện đốt rơm nào cả. 


MẶT TRĂNG NHÂN TẠO DO... NGÀNH ĐIỆN 
SẲẢN XUẤT 


Phóng mặt trăng nhân tạo là ước mơ của nhiều 
chuyên gia trong ngành công nghệ vũ trụ nhưng 


79 


https://tieulun.hopfo.org 


vì khả năng của con người có hạn nên đến nay nó 
vẫn chỉ là ước mơ. Thế mà gần đây các chuyên gia 
ngành điện đã thực hiện được điều đó, chỉ khác 
một điều là nó chỉ soi sáng cho một vùng đất rộng 
khoảng 1.000 mét vuông chứ không phải 1/3 trái 
đất như mọi người hằng mơ ước. Chẳng thế mà 
các cụ ta thường bảo “mèo bé bắt chuột con”. 

Mặt trăng nhân tạo tý hon này có tên là “đèn 
bóng bay” (baloon lamp). Nó là một quả câu bằng 
vải trong suốt được bơm đầy khí hêli (hoặc hơi 
nóng) rồi thả bay lên trời. Bên trong quả cầu có 
một bóng đèn điện cực sáng. Để tăng độ chiếu rọi 
xuống mặt đất, người ta còn gắn thêm một chụp 
phản quang bằng kim loại mạ nhôm ở phía trên. 
Còn điện cấp cho bóng đèn ư? Chỉ cần dùng một 
chiếc máy nổ gọn nhẹ để dùng cho những hiện 
trường không có điện và bản thân sợi dây buộc 
đèn là cáp dẫn điện. Thực tiện lợi cả đôi đường! 

Lúc mới ra đời, quả cầu của loại đèn này được 
bơm đầy khí hêli nhưng khí hêli đắt tiền, vả lại 
đi đâu cũng phải mang theo bình khí nén thật 
cách rách, nên sau này người ta sử dụng lượng 
khí nóng do chính bóng đèn cung cấp. Hình dạng 
quả cầu cũng được cải tiến thành dạng quả xoài 
và còn kèm thêm một chiếc quạt nhỏ để bơm 
không khí từ bên ngoài vào. Muốn soi sáng địa 
bàn nào chỉ cần rải túi vải ra mặt đất, cho máy nổ 
chạy độ mươi phút là sẽ có một “mặt trăng” sáng 
lơ lửng bay lên trời. 


30 


https://tieulun.hopfo.org 


Theo kinh nghiệm thực tế, loại đèn này rất 
thích hợp với công tác cứu hộ tại các công trường 
xây dựng hoặc những vùng rừng núi hoang vu, vì 
có thể nhìn rõ địa hình và không bị bóng cây che 
khuất tầm mắt. Một lợi điểm nữa so với đèn pha 
là nó có thể chiếu sáng 360 độ. Trong một vụ đất 
lở ở Australia, toán cứu hộ đã công tác thuận lợi 
thâu đêm suốt sáng dưới ánh sáng của bảy ngọn 
“đèn bóng bay”. 

Có người lo nếu có gió mạnh hoặc bão thì sao? 
Xin trả lời: loại đèn này có thể chịu được sức gió 
đến 80 km/g1ờ. 


ÔNG BÀ TA TỪ XƯA ĐÃ BIẾT DÙNG 
ĐÈN HUỲNH QUANG? 


Loài người phát hiện ra điện từ cuối thế kỷ 
XVIII và mãi đến đầu thế kỷ XX mới phát minh 
ra đèn huỳnh quang, vậy mà có người dám quả 
quyết rằng người Việt ta từ thế kỷ XIII đã biết 
dùng đèn huỳnh quang (). 

Để biết tin đồn có xác thực không, trước tiên 
hãy điểm qua vài nét về nguyên lý hoạt động 
độc đáo của loại đèn này. Đèn huỳnh quang 
dùng nguyên tắc phóng điện trong hơi thủy 
ngân sau khi đã nâng điện áp khởi động lên 
đúng mức cần thiết. Tuy vậy, tia điện phóng 


81 


https://tieulun.hopfo.org 


này khá mờ nhạt nên không dùng được vào việc 
gì. Để sử dụng nó hữu hiệu, người ta phủ lên 
mặt trong của bóng một lớp huỳnh quang mỏng. 
Khi bị các điện tử của tia phóng bắn vào, lớp 
huỳnh quang sẽ sáng lên rực rố và ta có được 
một chiếc đèn lý tưởng với hiệu suất phát quang 
cao gấp ba lần so với bóng đèn sợi đốt. So với 
các bóng đèn thông dụng hiện nay, nó chỉ kém 
đèn eompắc mà thôi. 

Bây giờ trở lại câu chuyện lịch sử cận đại. Thế 
kỷ XIII là vào thời nhà Trần. Sử sách chép rằng, 
lúc đó nhà vua hằng năm mở khoa thi để kén 
chọn nhân tài ra giúp nước. Có những anh khóa 
nhà nghèo, cơm không đủ no nhưng tối nào cũng 
“dùi mài kinh sử” để chờ kịp khoa. Nhà không có 
tiền mua dầu thắp đèn, anh bèn sáng kiến bắt 
đom đóm bỏ vào lọ thủy tỉnh để thay đèn đọc 
sách. Cần nhớ rằng, chữ Hán thời đó viết bằng 
bút lông nên rất to, dùng ánh sáng đom đóm vẫn 
có thể đọc được. Trong khoang bụng đom đóm 
cũng có một hoạt chất sinh học có đặc tính giống 
như huỳnh quang. Khi đom đóm hít thở, ôxy 
trong không khí kích hoạt chất này làm bụng đóm 
sáng lên một màu xanh đẹp mắt. Vậy đom đóm 
chẳng phải là một chiếc đèn huỳnh quang' nhỏ 
xíu mà Thượng Đế đã ban cho chúng ta đó sao? 


1. Trong chữ Hán, “huỳnh” có nghĩa là con đom đóm. 


32 


https://tieulun.hopfo.org 


Tóm lại, câu khẳng định nói trên tuy đậm nét 
khôi hài nhưng xét về quan điểm vật lý thì chẳng 


ai có thể chỉ trích vào đâu được. 


TẠI SAO TRÊN CÁC ĐÁM MÂY LẠI CÓ ĐIỆN? 


Thiên nhiên bao quanh ta chứa đầy các hiện 
tượng vật lý, một trong các hiện tượng đó là 
sấm chớp và sét. Như đã biết, sét là sự phóng 
điện giữa các đám mây và mặt đất hoặc giữa 
các đám mây với nhau. Vậy tại sao trên trời 
không có nhà máy điện mà lại có điện trong các 
đám mây? 

Các nhà khoa học giải thích như sau: 

Sét thường xuất hiện trong các cơn mưa có 
kèm theo gió mạnh. Do sự quần đảo của gió, một 
số đám mây trở nên tích điện (cũng giống như khi 
ta dùng chiếc đũa nhựa xát vào miếng dạ vậy). 
Tuy vậy, lượng tĩnh điện trong đám mây bao giờ 
cũng được phân bố thành hai lớp, lớp trên và lớp 
dưới ngược dấu nhau. 

Khi đám mây tích điện bay qua vùng nào 
thì mặt đất cũng bị cảm ứng và tích điện theo. 
Nếu mặt dưới của đám mây tích điện âm thì 
mặt đất tích điện dương, và ngược lại, nếu mặt 
dưới của đám mây tích điện dương thì mặt đất 
tích điện âm. Nếu trong cơn mưa có hai đám 


83 


https://tieulun.hopfo.org 


mây khác dấu tiến lại gần nhau ở một khoảng 
cách nhất định, hiện tượng phóng điện sẽ xảy 
ra, kèm theo những tiếng nổ lớn. Đó là hiện 
tượng sấm chớp. Vậy thực chất của sấm chớp là 
hiện tượng phóng điện tĩnh điện giữa các đám 
mây. Lại nếu có đám mây tích điện bay gần mặt 
đất, kèm theo một số điều kiện khí tượng nhất 
định, sự phóng điện cũng sẽ xảy ra giữa đám 
mây và mặt đất. Đó là hiện tượng sét đánh. Sét 
thường đánh vào các cấu trúc kim loại có độ cao 
thích hợp hoặc có mũi nhọn hướng thẳng lên 
trời. Nó cũng hay đánh vào các cây cổ thụ vì lúc 
này cây đẫm nước mưa, dẫn điện rất tốt. 

Khi bạn đang đi giữa cánh đồng bao la gặp 
cơn mưa dông, không nên trú dưới các gốc cây cao 
hoặc cạnh các vật thể bằng kim loại, sét thường 
đánh vào các đối tượng đó, rất có thể gây nguy 
hiểm đến tính mạng của bạn. 


TIA SÉT CÓ HÌNH DẠNG NHƯ THẾ NÀO? 


Chúng ta ai cũng có đôi lần được mục kích 
tia sét từ trời cao đánh xuống nhưng vì hình ảnh 
này diễn ra quá nhanh, chỉ khoảng vài phần vạn 
giây, nên ít người để ý đến hình dạng của nó. Có 
người bảo nó là tia hồ quang nên phóng theo 
đường thẳng hoặc đường cong. Có người lại bảo 


34 


https://tieulun.hopfo.org 


không phải thế mà nó chạy ngoằn ngoèo, không 
có hình dạng nhất định. Nhưng một số người lại 
cam đoan rằng phần lớn các tia sét có hình chữ 
Z, vì biểu tượng của ngành bưu điện hoặc viễn 
thông mang hình chữ Z2 tượng trưng cho sự 
nhanh nhạy tột đỉnh. Họ lại còn dẫn chứng rằng, 
trong các sách giáo khoa và sơ đồ chống sét của 
ngành điện, tia sét được ký hiệu bằng chữ Z có 
gắn mũi tên nhọn ở đầu. Thực ra không phải như 
vậy! Các chuyên gia chống sét đã chụp được 
hàng trăm, thậm chí hàng nghìn bức ảnh về sét 
trên khắp thế giới nhưng chưa có tia nào có hình 
chữ Z như đã nêu. Có chăng là vài tia sét ở giữa 
có đoạn uốn khúc hình chữ 8, gần giống với chữ 
Z mà thôi. 

Vậy tia sét có hình dạng như thế nào? Sét có 
thiên hình vạn trạng, hầu như chẳng bao giờ có 
hai tia giống hệt nhau. Nó phóng từ trời cao 
xuống đất theo đường ngoằn ngoèo, giống như con 
giun đất (con trùn). Cũng có tia phóng tương đối 
thẳng nhưng rất hiếm. Lại có tia phân nhánh như 
rễ cây trông thật ngoạn mục. Có lúc năm sáu tia 
cùng phóng một lần, bầu trời lúc ấy trông đẹp như 
một bức tranh. Điểm giống nhau duy nhất giữa 
chúng là đều phóng từ trên xuống. Vậy có tia nào 
phóng từ dưới lên không? Câu hỏi nghe có vẻ phi 
lý nhưng các nhà khoa học Nga đã may mắn chụp 


được một tia sét như vậy. Tia sét cá biệt này vẫn 


85 


https://tieulun.hopfo.org 


đi từ trên xuống như mọi tia khác nhưng khi đến 
gần mặt đất thì nó uốn ngược lên và đánh vào 


chân tháp truyền hình. 


SỰ TÍCH CỘT THU LÔI 


Thu lôi là những cấu kiện kim loại lắp trên 
nóc nhà dưới dạng các cây sắt nhọn hoặc giàn sắt 
vây quanh. Thu lôi có công dụng thu lấy các tia 
sét để dẫn xuống đất, không để chúng đánh vào 
các công trình xây dựng. 

Từ thuở xa xưa, người Hy Lạp và người 
Trung Hoa đã biết đến các hiện tượng tĩnh 
điện nhưng vì nhân loại thời bấy giờ chưa nắm 
được bản chất của nó nên hàng trăm năm sau 
vẫn chưa ai biết cách ứng dụng vào cuộc sống. 
Mãi đến năm 1752, Benjamin Franklin, một 
nhà vật lý kiêm chính trị gia người Mỹ đã làm 
một thí nghiệm hy hữu nhằm tìm hiểu bản 
chất của tia sét, và từ thí nghiệm đó, ông đã 
phát minh ra cột thu lôi mà chúng ta vẫn dùng 
cho đến ngày nay. 

Để thực hiện thí nghiệm này, ông làm một 
chiếc diều to với cuộn dây thật dài để thả lên các 
đám mây dông xem thử có đúng là trong mây có 
điện hay không. Ông và con trai còn dựng một 
túp lều giữa cánh đồng để phục sẵn tìm cơ hội. 


86 


https://tieulun.hopfo.org 


Một hôm có cơn dông từ xa ập đến, ông bèn cho 
điều bay lên trời. Khi diều tiếp cận một đám mây 
đen thì bỗng thấy dây diều rung động và săn lại. 
Mừng quá, Franklin chạy lại định sở vào cọc 
buộc dây thì một tia lửa xoẹt ra bắn ngay vào tay 
ông, may mà không chết! Franklin kết luận, sét 
chính là dòng điện phóng ra từ các đám mây và 
từ lập luận đó, ông sáng chế ra cột thu lôi. Sau 
đó một nhà khoa học Thụy Điển thuộc Viện Hàn 
lâm Nga tên là G. Rikhman lại tiếp tục các thí 
nghiệm của Franklin nhưng không may bị sét 
đánh chết. Thế mới biết, vì lợi ích của nhân loại 
mà các nhà khoa học không chỉ lao tâm khổ tứ 
suốt đời mà có khi còn hiến dâng cả chính sinh 
mạng của mình. 

Điều đáng buôn là hiện nay chúng ta chưa 
thực sự biết tri ân các nhà khoa học, trong khi các 
phát kiến của họ, dù lớn dù nhỏ, đều có thể đem 
lại cuộc sống văn minh, hạnh phúc cho toàn thể 


nhân loại. 


SÉT HÒN LÀ GÌ? 


Thế giới quanh ta có rất nhiều điều kỳ lạ mà 
mãi đến nay khoa học hiện đại vẫn chưa giải 
thích được, một trong những điều đó là hiện tượng 
sét hòn. Đây là một hiện tượng rất hiếm. Người ta 


87 


https://tieulun.hopfo.org 


tổng kết rằng cứ 1.000 người trên trái đất thì chỉ 
có 7 hoặc 8 người được một lần trông thấy sét hòn 
trong suốt cả đời mình. Đó là một quả cầu sáng, 
màu xanh nhạt, bay lơ lửng trong không khí, nhất 
là sau các trận mưa dông. Kích thước quả cầu 
không nhất định, có lúc bằng quả bóng bàn nhưng 
cũng có lúc to bằng quả cam. Có người còn mô tả 
rằng, mặt ngoài của quả cầu hình như bị rạn nứt 
và thường xuyên phát ra tiếng nổ lách tách. Xuất 
xứ của sét hòn thường không có quy luật nhưng 
hầu hết là ở các nước vùng ôn đới có không khí 
khô hanh. Có lúc nó xuất hiện trên đường dây cao 
áp, có lúc phát sinh từ vòi nước trong nhà, cũng có 
lúc bí mật từ ngoài cửa sổ bay vào, lượn quanh nội 
thất một vòng rồi chui tọt ra cửa sau. Trên đường 
đi nếu gặp chướng ngại vật, sét hòn thường phát 
nổ nhưng không gây ra tai họa đáng kể. 

Văn nghệ dân gian cũng có nói đến hiện 
tượng này trong vở tuông Đổng im Lân uà 
Khương Linh Tú. Họ là hai anh hùng dân tộc 
đứng lên lãnh đạo nông dân khởi nghĩa chống 
lại bọn cường hào ác bá nhưng không may 
Khương Linh Tá hy sinh. Có lần Đổng Kim Lân 
thua trận bị vây hãm trong rừng sâu, trời tối 
mịt, quân lính không sao tìm được lối ra. Trong 
lúc nguy cấp bỗng thấy một ngọn đèn xanh bay 
vật vờ trên ngọn cỏ. Đổng Kim Lân nghĩ là hồn 
Khương Linh Tá hiện lên giúp mình bèn hô hào 


38 


https://tieulun.hopfo.org 


quân lính cứ lần theo vệt bay của đèn mà tiến. 
Quả đúng như vậy, chỉ sau một lát là đã thoát 
ra khỏi nơi hiểm địa. Nếu sự kiện này là có thực 
thì chiếc đèn xanh bí ẩn kia không có gì khác 
ngoài hiện tượng sét hòn. 

Theo giả thuyết của các nhà khoa học, sét hòn 
là một hiện tượng phóng điện đặc biệt có mật độ 
tích điện cao trong không khí. Hiện tượng này xảy 
ra - và chỉ có thể xảy ra - khi hội tụ đủ một số 
điều kiện vật lý nhất định. Giả thuyết là như vậy 
nhưng đến nay vẫn chưa ai tạo lập được sét hòn 
trong phòng thí nghiệm cả. 

Ở Việt Nam hiếm người thấy được sét hòn. 
Tuy vậy nếu sau này nhõ có gặp, bạn phải tuyệt 
đối bình tĩnh, vì “hòn lửa xanh” này không thể sát 
thương được bạn. Cứ đứng yên chờ sét hòn bay 
qua, hoặc lượn quanh người bạn một cách thân 
thiện, rồi nó sẽ bay đi nơi khác hoặc sẽ tự tan biến 
đi. Nếu bạn bỏ chạy, sét hòn sẽ bị gió cuốn bay 
theo và hậu quả rất tai hại. 


MỘT TIA SÉT GIÁ BAO NHIÊU TIỀN? 


Một tia chớp sáng lòa, tiếp theo là một tiếng 
nổ đỉnh tai nhức óc. Khi mọi người định thần 
nhìn lại thì cây đa cổ thụ đầu làng đã bị chẻ làm 
đôi, hơi nước và khói còn bốc lên nghi ngút. Từ 


39 


https://tieulun.hopfo.org 


xưa, khi còn sống hoang dã, con người đã từng 
kinh hoàng trước hiện tượng thiên nhiên này. 
Ngày nay thì ai cũng biết rõ đó là hiện tượng 
phóng điện trong khí quyển mỗi khi dông bão. 
Trong quá trình hình thành trận mưa dông, các 
đám mây và mặt đất đều tích điện. Khi đủ điều 
kiện phóng điện, tia sét lập tức hình thành, 
luồng năng lượng với công suất khổng lồ từ trên 
đám mây ào ạt phóng xuống gây biết bao tai họa 
cho nhân loại. 

Có người nghĩ rằng: năng lượng sét lớn như 
thế sao ta không thu lấy để dùng? Nếu thu được 
sẽ làm lợi biết bao cho đất nước! Để giải quyết nỗi 
băn khoăn này, hãy làm thử vài con tính và suy 
ra hiệu quả kinh tế của nó. 

Sét là nguồn điện một chiều, hoàn toàn có thể 
sử dụng được, tuy vậy nó truyền xuống đất không 
phải thành dòng ổn định mà dưới dạng sóng xung. 
Nói một cách nôm na thì đó là một “giọt điện” 
khổng lô từ trời cao phóng xuống trong khoảng 
thời gian cực ngắn, chưa đến một phần vạn giây. 
Các thiết bị quan trắc trên thế giới cho ta các số 
liệu về tia sét như sau: 

e Dòng điện sét tại đỉnh sóng: từ 200 ampe 
đến 400.000 ampe, lấy trung bình thống kê là 
100.000 ampe. 

e Điện áp phóng: từ vài trăm kilôvôn đến 
150.000 kilôvôn, lấy trung bình thống kê là 
100.000 kilôvôn. 


90 


https://tieulun.hopfo.org 


e Thời gian phóng điện: từ 0,01 miligiây đến 
0,25 miligiây, lấy trung bình thống kê là 0,03 
m1ligiây (tức 0,00008 giây). 

Thử đưa các số liệu nói trên vào máy tính, ta 
sẽ thu được một kết quả bất ngờ: công suất trung 
bình của một của tia sét vào khoảng 10 tỷ kilôoát 
(tương đương với 5.000 Nhà máy thủy điện Hoà 
Bình hoặc 280.000 Nhà máy nhiệt điện Cần Tho). 
Đọc đến đây chắc có bạn thốt lên: 

- Hay quá! Nhất định ta sẽ nghiên cứu làm 
một nhà máy thu năng lượng sét để bán. Vừa có 
tiền xài lại vừa góp phần phát triển nền kinh tế 
quốc dân. 

Xin chớ phấn khởi vội, bài toán đã hết đâu! 
Người ta bán điện không phải theo kilôoát mà 
theo kilôoát giờ (tức chỉ số công tơ). Muốn vậy 
phải tính điện năng. Như đã biết, quá trình phóng 
điện duy trì trong khoảng 0,00003 giây. Điện 
năng thu được sẽ là: 
10.000.000.000 x 0,00008 


„ 3.600 





= 83,3 kilôoát giờ 


Một điều đáng buồn nữa là hầu hết năng 
lượng này đều tiêu tán một cách vô ích trong 
khí quyển, ta chỉ thu được trên mặt đất nhiều 
nhất là 5%: 


As= 83,3 x 5% = 4,16 kilôoát giờ 
Theo giá bán của ngành điện hiện nay, mỗi kilôoát 


91 


https://tieulun.hopfo.org 


giờ trung bình là 1.300 đồng, giá tiền bán một tia 
sét được: 


1.300 x 4,16 = 5.408 đồng 


Phải bán năm tia sét mới mua được một bát 
phở (). Liệu bạn có còn ý định xây dựng nhà máy 
thu năng lượng sét nữa hay không? 


NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN CÓ TỪ BAO GIỜ? 


Nhà máy nhiệt điện không phải là công trình 
nghiên cứu của một cá nhân mà là tập hợp các 
phát minh của nhiều nhà khoa học trong hàng 
chục năm dài của thời kỳ tiền công nghiệp. Vì 
vậy, khó thể nói nhà máy nhiệt điện xuất hiện 
từ bao giờ. Tuy vậy, căn cứ vào mẩu thông tin 
ngắn ngủi sau đây, ta có thể ước lượng được 
thời gian ra đời của nó': 

“Vào khoảng cuối những năm 1870, hàng 
xóm láng giềng của Giám đốc Ngân hàng JP 
Morgan suýt phát điên lên khi ông trùm nhà 
băng này cho xây dựng một “công trình kỳ quái 
và nguy hiểm” phía sau ngôi biệt thự nguy nga 
của mình, với cái tên là “nhà máy điện”. Tiếng 


1. Thông tin này được lấy từ bài L¡ch sử các phút minh 
uêề điện của một tạp chí điện lực nước ngoài. 


92 


https://tieulun.hopfo.org 


động từ cái công trình ấy phát ra làm mọi người 
đỉnh tai nhức óc, lại còn cái khoản khói bốc ra 
làm ô nhiễm cả một vùng. Tình hình càng trỏ 
nên tổi tệ hơn khi cái “nhà máy” đó bỗng nhiên 
bốc cháy, ngọn lửa bắn ra tứ tung, bao phủ cả 
một vùng rộng lớn. Dưới áp lực của nhân dân và 
chính quyền địa phương, Morgan cuối cùng 
đành phải đập bỏ nó đi nhưng cái ý đồ phiêu 
lưu chết yểu này của ông đã nói lên tầm quan 
trọng là cần phải có một nguồn phát điện tập 
trung để đáp ứng nhu cầu bức xúc của nền công 
nghiệp thời bấy giờ”. 

Nếu thông tin nói trên là chính xác và nếu cái 
“công trình kỳ quái và nguy hiểm” kia phát ra 
điện thật thì có thể kết luận ông thủy tổ của nhà 
máy nhiệt điện chào đời vào khoảng từ năm 1875 
đến năm 1880. Điều chắc chắn là nhà máy này 
phát điện một chiều, vì đến đầu thế kỷ XX con 
người ta mới phát minh ra điện xoay chiều. 


ĐONG ĐIỆN VỀ DÙNG, HẾT LẠI ĐONG THÊM 


- Yến ơi, ngày mai con đi học nhớ ghé qua 
trạm bán điện mua thêm ít điện nữa nhé! Nhà ta 
sắp hết điện rồi! 

Câu nói nghe có vẻ lạ tai, vì điện có phải là 
gạo đâu mà đong về để dùng dần? Nhưng lạ tai là 


95 


https://tieulun.hopfo.org 


chỉ vì chưa quen mà thôi, chỉ cần năm, mười năm 
nữa câu nói này sẽ trở thành cửa miệng của các 
bà nội trợ nước ta. Quả vậy, hiện nay ở các nước 
công nghiệp tiên tiến người ta không mua điện 
theo công tơ nữa mà mua bằng “bộ cấp điện”. Có 
bộ này trong nhà thì khách hàng hoàn toàn yên 
tâm, mà các ông thợ điện cũng không phải trèo 
cột đọc công tơ, chi nhánh điện không phải tính 
hoá đơn và các cô hợp đồng cũng không phải hàng 
tháng đi gõ cửa từng nhà để thu tiền điện. Chính 
nhờ các khoản tiết kiệm nhân lực này mà chỉ phí 
quản lý sẽ giảm xuống, giúp cho khách hàng có 
thể mua điện với giá rẻ hơn. 

Bộ cấp điện có hình dáng gọn nhẹ gắn vào 
tường, phía trước có rãnh nhỏ để nhét thẻ từ tính 
và bộ chỉ thị quang học để báo cho khách hàng 
biết số lượng điện đã tiêu thụ. Khi điện sắp hết, 
nó báo động để bà chủ chuẩn bị tiền mua thêm. 
Muốn mua, bạn chỉ cần rút thẻ từ tính ra mang 
đến trạm bán điện gần đấy. Nhân viên chuyên 
trách sẽ mã hoá số tiền muốn nộp vào thẻ từ, 
mua bao nhiêu tùy ý, đem về chỉ việc đút vào 
máy là xong. Nửa đêm nếu hết điện mà các trạm 
đóng cửa thì sao? Cứ yên chí, máy sẽ cho phép 
bạn mua điện theo “chế độ khẩn cấp” khoảng vài 
chục số để đợi đến sáng hôm sau. Tất nhiên, số 
điện này phải thanh toán cao hơn một ít so với 
giá quy định. 


94 


https://tieulun.hopfo.org 


Thật là một thiết bị hiện đại của xã hội văn 
minh mà mọi người hằng mơ ước. 

Phương thức mua điện này đã được các tập 
đoàn tư bản quảng cáo tại Việt Nam hơn mười 
năm nay nhưng các nhà chức trách ngành điện 
có vẻ không mặn mà lắm. Nhược điểm của nó 
là giá thành quá cao, không phù hợp với các 
nước đang phát triển. Một nhược điểm nữa là 
không thể áp dụng chế độ bán điện theo giá 
lũy tiến. 


95 


https://tieulun.hopfo.org 


Chương (// 


TIẾT KIỆM ĐIỆN KHÔNG PHÁI CHỈ VÌ MÌNH 
MÀ GÙN VÌ M0I NGƯỜI 


VÌ SAO LẠI PHẢI TIẾT KIỆM ĐIỆN? 


Lập luận 1 


Vì điện cũng là một loại hàng hoá. Mà đã là 
hàng hoá thì sản xuất phải đi đôi với tiết kiệm. 
Nếu chỉ biết sản xuất mà không biết tiết kiệm thì 
không xứng đáng với một xã hội văn minh. Hơn 
nữa điện năng có tầm quan trọng đặc biệt trong 
việc phát triển nền công nghiệp của một quốc gia. 
Nếu thiếu điện hoặc không có điện thì hầu hết các 
nhà máy, xí nghiệp sẽ phải giảm công suất hoặc 
đóng cửa, mức sống của người dân sẽ bị ảnh 
hưởng nghiêm trọng. Vậy tiết kiệm điện là một 
chủ trương đúng đắn. 


Phản biện 

Điện là hàng hoá thì rất nhiều uật phẩm khúc 
có phải là hàng hoá bhông? Nếu đã là hàng hoá thì 
tại sao mọi người lại hông hô hào tiết biệm những 
loại hùng hoá bhác mà chỉ hô hào tiết biệm điện? 


96 


https://tieulun.hopfo.org 


Lập luận 2 


Để sản xuất ra điện cần phải đầu tư một số 
vốn khá lớn. Không giống như bột ngọt, nước giải 
khát, xà phòng giặt... chỉ cần mua vài dây chuyền 
công nghệ là xong, muốn có điện phải xây dựng 
nào là hồ chứa, nào là nhà máy điện, nào là đường 
dây truyền tải... Để làm được việc này, Nhà nước 
phải đầu tư hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn 
tỷ đồng và phải mất từ vài năm (nếu là nhà máy 
nhiệt điện) đến ngót chục năm (nếu là nhà máy 
thủy điện). Vậy điện tức là tiền. Nếu người dân có 
ý thức tiết kiệm điện thì đó cũng là một hình thức 
giúp Nhà nước tiết kiệm được một số tiền để phục 
vụ dân sinh. 

Phản biện 

Tất nhiên, tiết biệm điện là uiệc cần làm thường 
xuyên, ở nước nào cũng uậy, nhưng số tiền thu được 
đó không đủ so uới nhu cầu trước mắt của ngành 
điện. Nước ta đang thiếu điện nghiêm trọng trong 
thời bỳ hội nhập. Tðng cường khỏủ năng cung ứng 
điện cho Tộp đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hiện 
đang trở thành một nhiệm uụ mang tính chiến lược 
đối uới nên binh tế quốc dân. Việc rà soát lại uà cắt 
giảm những dự án chưa thật hợp lý sẽ tiết biệm được 
một số tiền bhông nhỏ cho ngân sách. 

Hiện nay có những dự án như xây dựng thêm 
các sân gôn (golƒ) để thu hút bhách du lịch chẳng 
hạn, uiệc đó tuy có một ý nghĩa binh tế - xã hội nhất 


97 


https://tieulun.hopfo.org 


định nhưng liệu số tiền thu được có tưởng xứng uới 
sự sụt giảm sửn lượng nông nghiệp toàn quốc trong 
tương lai uà những uấn đề xã hội nảy sinh do nông 
dân mất đất nông nghiệp hay bhông? Hay còn uiệc 
này nữa mà công luận đã nhiều lần lên tiếng, đó là 
Uiệc xuất hiện các quy hoạch treo, dự án treo, công 
trùnh treo hoặc các bất động sản đếp chiếu... Tiên 
Nhà nước ứ đọng uòo đấy bhông ít nhưng chưa 
mang lại lợi ích cụ thể cho người lao động. Tại sao 
chúng ta không bịp thời chấn chỉnh tình trạng đó để 
lấy tiên đầu tư cho ngành điện? 


Lập luận 3 

Cần nhớ ý nghĩa của tiết kiệm điện là tiết 
kiệm vào giờ cao điểm, chẳng ai hô hào tiết kiệm 
vào giờ thấp điểm bao giờ. Lúc này hệ thống điện 
quốc gia đã gồng mình lên nhưng dân vẫn không 
đủ điện dùng. Chính vì thế mới sinh ra cái lệ trả 
tiền điện theo thời điểm sử dụng trong ngày. Nên 
nhớ điện là một loại hàng hoá đặc biệt, vì nó 
thuộc dạng năng lượng. Mà đã là năng lượng thì 
không thể cất vào kho để dùng dần được. Hàng 
hoá thông thường nếu không bán hết thì có thể 
cất kho để bán vào hôm sau, nhưng điện thì sản 
xuất bao nhiêu phải bán hết bấy nhiêu, không thể 
lưu giữ. Cái khổ của ngành điện là ở chỗ, ban đêm 
từ 2 giờ khuya đến ð giờ sáng mọi người dùng 
điện rất ít, nhưng ban ngày, nhất là vào các giờ 
cao điểm, lại dùng điện rất nhiều, có khi gấp bốn, 


98 


https://tieulun.hopfo.org 


năm lần. Nếu xây dựng đủ nhà máy điện để đáp 
ứng nhu cầu nói trên thì lúc nửa đêm, một số nhà 
máy điện sẽ phải ngừng chạy hoặc hạn chế công 
suất phát. Đây là điều rất kiêng ky trong kinh 
doanh. Vì bỏ ra hàng đống tiền mà không tận 
dụng hết khả năng thiết bị thì sẽ bị lỗ to. Nếu mọi 
người dân đều chịu khó tiết kiệm điện vào giờ cao 
điểm thì ngành điện sẽ không phải xây dựng 
thêm các nhà máy điện dự phòng nữa, tiết kiệm 
được bao nhiêu tiền của. 

Phản biện 

Cách giỏi thích này nghe có Uuẻ hợp lý, nhưng... 
nhưng đó là uiệc của các ông ngành điện chứ liên 
quan gì đến chúng tôi? 


* * 

Thông thường, đã nêu vấn đề thì phải có kết 
luận nhưng lần này tác giả xin nhường quyền lại 
cho độc giả. Nhiều người suốt ngày bận bịu công 
tác chuyên ngành của mình không quan tâm mấy 
đến điện đóm, nhưng khi nhìn nhận vấn đề và kết 
luận thì lại rất chính xác. 


RÚT DÂY NGUỒN LÀ BIỆN PHÁP TIẾT KIỆM ĐIỆN? 


Rút dây nguồn ra khỏi ổ cắm là tiết kiệm 
điện ư? Tôi đã tắt công tắc rồi kia mà, điện còn 
99 


https://tieulun.hopfo.org 


chạy vào đâu được? Nhiều người bảo thế. Thực 
ra không phải như vậy. Sau khi tắt công tắc, 
thiết bị điện vẫn còn tiếp tục tiêu thụ điện 
suốt thời gian ngừng hoạt động. Lượng điện 
tiêu tốn vô ích này tuy rất nhỏ nhưng vì thời 
gian ngừng hoạt động kéo dài nên cũng có giá 
trị đáng kể. Nguyên do như sau: nước ta thuộc 
vùng nhiệt đới, mưa nhiều nên độ ẩm không 
khí rất cao. Cách điện của mạng điện trong 
nhà và các dây nguồn của thiết bị điện thường 
xuyên bị ẩm, gây rò điện ra tường và rò điện 
giữa dây nóng và dây nguội. Đặc biệt, các dây 
quạt là bị ẩm nhiều nhất vì chúng thường 
xuyên nằm bệt dưới nền nhà. Chỉ khi nào rút 
dây nguồn ra khỏi ổ cắm thì hiện tượng rò điện 
trong dây nguồn mới thực sự chấm dứt. Vậy 
tốt nhất khi dùng quạt, đèn bàn, máy vi tính... 
xong nên rút dây nguồn ra khỏi ổ cắm, vừa đỡ 
lãng phí điện lại vừa bảo đảm an toàn cho mọi 
người trong gia đình. 

Có một thành phố bên Âu châu đã làm thí 
nghiệm như sau: họ yêu cầu tất cả mọi người đều 
rút dây nguồn ra khỏi ổ cắm sau khi sử dụng đồ 
điện, thay vì nhấn công tắc. Kết quả là sau một 
tháng, lượng điện năng tiêu dùng giảm đi khoảng 
10%. Con số này có thể chưa chính xác nhưng dù 
sao nó cũng nói lên ý nghĩa thiết thực của động 


tác đơn giản vừa nêu. 


100 


https://tieulun.hopfo.org 


TIẾT KIỆM ĐIỆN TRONG CHIẾU SÁNG 


Điện chiếu sáng thường chiếm khoảng 20% 
sản lượng điện của một quốc gia, do đó tiết kiệm 
điện trong chiếu sáng có ý nghĩa vô cùng quan 
trọng. Để tiết kiệm điện trong chiếu sáng, người 
ta thường dùng các giải pháp sau: 

se Tận dụng ánh sáng ban ngày. 

e Trang trí nội thất hợp lý. 

e Phân bố các bóng đèn hợp lý. 

e Sử dụng các loại bóng đèn có hiệu suất 


phát quang cao. 


Tận dụng ánh sáng ban ngày 


Mặt trời là nguồn cung cấp ánh sáng cho 
chúng ta, nếu tranh thủ được nguồn sáng này 
thì năng lượng điện dùng để chiếu sáng sẽ giảm 
đi đáng kể. Cụ thể, phòng khách và phòng làm 
việc phải thoáng đãng và bàn làm việc phải kê 
cạnh các cửa sổ hướng về phía mặt trời mọc. 
Tất nhiên, yêu cầu này không phải lúc nào cũng 
thỏa mãn được, nhất là đối với những căn nhà 
hình ống và trong các chung cư. Nếu có điều 
kiện nên chèn thêm tấm kính dày hoặc vài viên 
ngói thủy tỉnh trên mái nhà cũng là một giải 
pháp hay để chiếu sáng các cầu thang và hành 


lang tối tăm. 


101 


https://tieulun.hopfo.org 


Trang trí nội thất hợp lý 


Trần nên quét vôi trắng. Tường nếu không 
muốn quét vôi trắng thì cũng nên quét ve màu 
nhạt, tốt nhất là màu vàng ngà hoặc màu trứng 
sáo. Ánh sáng của các ngọn đèn trong phòng hắt 
vào tường sẽ phản chiếu lại làm phòng càng sáng 
thêm. Tất nhiên, màu của tường được quyết định 
bởi khiếu thẩm mỹ của chủ nhân nhưng nên nhớ 
nếu quét màu đậm thì độ sáng của phòng có thể 
giảm đi hơn 20%. 


Phân bố các bóng đèn hợp lý 


Vị trí lắp đèn trong các phòng nếu hợp lý sẽ 
thuận tiện trong sinh hoạt, từ đó không phải 
dùng các loại đèn có độ chiếu sáng cao và tiết 
kiệm được điện. Đèn bàn cũng là một yếu tố cần 
lưu ý. Độ sáng của bóng đèn bàn, góc chiếu của 
đèn bàn xuống sách vở và góc phản xạ từ sách vỏ 
lên mắt cũng phải đúng theo quy luật sinh học 
thì người đọc mới cảm thấy thoải mái và không 
hại mắt. 

Có những căn phòng không yêu cầu độ chiếu 
sáng cao. Nếu có hai phòng như vậy ở kề nhau thì 
chỉ cần lắp một bóng chỗ tiếp giáp là đủ. Một bóng 


đồng thời soi sáng cả hai phòng. Ngoài ra, nếu 


102 


https://tieulun.hopfo.org 


dùng thêm chao đèn hoặc máng phản xạ thì trong 
phòng lại càng sáng hơn nữa. 

Nhà có cầu thang nên dùng loại công tắc cầu 
thang, loại công tắc này có ba cực nên tầng trên 
và tầng dưới đều có thể bật, tắt theo ý muốn. Vừa 
tiện dụng lại vừa tiết kiệm điện. 

Nhà vệ sinh, nhà tắm, hành lang... chỉ cần 
dùng bóng compắc khoảng 10 oát. 

Ngoài ra, khẩu hiệu “Rø khỏi phòng nhớ tắt 
điện” thì ai cũng biết. Để đèn sáng, quạt chạy 
trong phòng khi không có người là hiện tượng 
lãng phí điện. Nên nhớ hai khái niệm “tiết kiệm 


điện” và “không lãng phí điện” có khác nhau. 


Sử dụng các loại bóng đèn có hiệu suất 
phát quang cao 

Hiện nay, ba loại bóng đèn được nhiều người 
“mến mộ” nhất là bóng đèn compắc, bóng đèn 
tuýp gầy và bóng đèn tuýp thông thường. Sở dĩ 
như vậy là vì chúng góp phần tiết kiệm điện năng 
một cách đáng kể, nhưng mỗi loại lại có ưu, nhược 
điểm riêng. 

Bóng đèn compắc giật giải quán quân trong 
việc tiết kiệm điện vì nó có hiệu suất phát quang 
cao gấp bốn lần so với bóng đèn sợi đốt, nhưng phải 


là loại “compắc xịn”. Trước đây, các loại compắc rẻ 


108 


https://tieulun.hopfo.org 


tiền bán trên thị trường Việt Nam không đáp ứng 
tiêu chuẩn quốc tế nên chỉ dùng được độ một năm 
là giảm độ sáng hoặc hỏng. Tiền thay bóng còn hơn 
cả tiền điện tiết kiệm. Hiện nay, bóng compắc nội 
địa có chất lượng tương đối cao nhưng vì mới ra đời 
nên chưa có cơ sở để đánh giá chất lượng và tuổi 
thọ, nhưng dù sao dùng bóng Việt Nam vẫn là hơn. 

Bóng đèn tuýp gầy có hiệu suất phát quang 
đứng thứ hai sau bóng compắc (cao hơn ba lần 
bóng đèn sợi đốt) nhưng nếu dùng loại có balát 
điện từ thì sẽ tiêu thụ thêm công suất phản 
kháng, gây bất lợi cho việc truyền tải điện 
năng. Chính vì vậy mà đã dùng đèn tuýp thì 
nên dùng loại có balát điện tử để cho ngành 
điện đỡ phải gánh chịu các tổn thất trên đường 
dây truyền tải. 

Dùng bóng đèn tuýp gầy tiết kiệm được 10% 
điện năng so với bóng đèn tuýp thông thường và 
ánh sáng cũng dịu mắt hơn. 


TIẾT KIỆM ĐIỆN TRONG NẤU NƯỚNG 


Sơ lược vài nét về bếp điện 


Bếp điện là đồ điện gia dụng dùng để nấu 
thức ăn. Một bếp điện tiêu thụ điện gấp từ 30 đến 
õ0 lần một bóng đèn 40 oát (nếu thời gian sử dụng 


104 


https://tieulun.hopfo.org 


như nhau), do đó việc tiết kiệm điện trong nấu 
nướng có ý nghĩa vô cùng quan trọng. 

Bếp điện thông dụng nhất là kiểu điện trở, nó 
có hai loại: loại lò xo trần và loại lò xo bọc. Bếp lò 
xo trần là loại có dây phát nhiệt để hỏ, khi cho 
điện vào nó nóng đỏ lên như than hồng. Loại này 
có ưu điểm là nhanh nóng, hiệu suất đun nấu cao, 
giá thành rẻ hơn nhưng nhược điểm là chóng 
hỏng, không an toàn và không thể điều chỉnh 
được nhiệt độ. Bếp lò xo bọc là loại có loại dây 
phát nhiệt bọc kín, phải cắm điện một lúc lâu mới 
đỏ. Loại này rất an toàn khi sử dụng, tuổi thọ cao 
và có thể điều chỉnh nhiệt độ, nhưng nhược điểm 
là nóng chậm, hiệu suất đun nấu thấp và giá 
thành tương đối cao. Ngoài ra còn có lò vi sóng và 
bếp điện từ (gọi tắt là bếp từ). 


Những điều cần nhớ khi sử dụng bếp 
điện kiểu lò xo bọc 

Muốn tiết kiệm điện, khi sử dụng bếp lò xo 
bọc cần lưu ý: 

1. Không được dùng các xoong, nổi có đáy 
cong hoặc lôi lõm. Bếp lò xo bọc truyền nhiệt 
chủ yếu do tiếp xúc, đòi hỏi đáy xoong, nồi phải 
tiếp xúc với toàn bộ bề mặt bộ phận phát nhiệt. 
Nếu dùng các xoong, nồi đáy cong hoặc lồi lõm, 
hiệu quả sẽ kém hẳn đi và tốn nhiều điện. Các 
xoong, nổi nói trên chỉ thích hợp với bếp ga hoặc 
bếp than. 


105 


https://tieulun.hopfo.org 


2. Bếp lò xo bọc tuy nóng chậm nhưng bù lại 
sau khi ngắt điện (ở số lớn nhất) nó sẽ còn nóng 
khá lâu. Để tránh lượng nhiệt lãng phí này, sau 
khi ngắt điện ta có thể tranh thủ dùng bếp để 
hâm thức ăn hoặc hâm nước rửa bát vào mùa 
đông chẳng hạn. 


Những điều cần lưu ý khi sử dụng nồi 
áp suất 

Khi nhấc nổi áp suất xuống không nên xịt hơi 
ra ngay để sử dụng, như vậy rất lãng phí nhiệt 
(tức lãng phí điện, ga). Cần nhớ, nhiệt độ trong 
nổi lúc ấy vẫn còn cao hơn 100 độ rất nhiều và 
thức ăn vẫn tiếp tục nhừ bên trong. Muốn tiết 
kiệm điện, cách tốt nhất là nhấc nổi ra sớm một 
chút, để vào nơi kín gió hoặc ủ lại cẩn thận. Trong 
thời gian này có thể dùng bếp để nấu các thứ 
khác. Với cách làm trên ta có thể giảm lượng điện 
tiêu thụ khoảng từ 10 đến 15%. 

Nếu nổi áp suất nấu sau cùng thì chỉ cần cho 
sôi một thời gian vừa đủ, sau đó hạ nhiệt xuống số 
nhỏ nhất và để đấy. Trong thời gian này thức ăn 
vẫn tiếp tục chín trong nổi nhưng lượng điện vào 
bếp giảm hẳn. 

Biết cách hầm thức ăn cũng góp phần 
tiết kiệm điện 

Hầm thức ăn đúng cách cũng góp phần tiết 
kiệm nhiên liệu nói chung và điện nói riêng. 


106 


https://tieulun.hopfo.org 


Thông thường, khi hầm gà, hầm măng, hầm 
xương... các bà nội trợ thường có thói quen cho sôi 
sùng sục để thức ăn mau nhừ. Quan niệm này 
chưa chính xác. Khi thức ăn đã chín rồi thì sôi 
sùng sục và sôi lăn tăn tốc độ chín cũng tương 
đương nhau, nhưng sôi sùng sục tốn điện hơn rất 
nhiều so với sôi lăn tăn. Lý do là vì khi sôi sùng 
sục ta cần phải tiêu tốn thêm một số điện năng 
tạo ra nhiệt để làm nước bốc hơi một cách vô ích. 
Trong mục nổi áp suất vừa nêu, khi nổi đã sôi vừa 
đủ nên cho nhỏ lửa hoặc đem ủ cách nhiệt là với ý 
nghĩa như vậy. 


Những điều cần nhớ khi sử dụng ấm điện 
và bếp nhúng 


Ấm điện và bếp nhúng (cái sục) là các dụng cụ 
dùng để đun nước. Hiệu suất làm việc của loại 
này cao hơn nhiều so với bếp điện nhưng chỉ dùng 
được để đun nước mà thôi. 

Muốn tiết kiệm điện cần lưu ý: 

1. Bề mặt bộ phận phát nhiệt của chúng 
phải luôn sạch sẽ, sáng bóng, không bám cáu. 
Lớp cáu cácbônát này thường có màu trắng ngà, 
có tác dụng cách nhiệt làm nước lâu sôi và tiêu 
tốn nhiều điện hơn. Mỗi khi thấy lớp cáu bám 
dày phải tẩy sạch bằng hoá chất hay các dụng 
cụ thích hợp như miếng cật tre, mảnh nhôm... 
Không được dùng dao, vì sẽ làm bong lớp kền 


mạ bên ngoài. 


107 


https://tieulun.hopfo.org 


Lớp cáu còn làm bộ phát nhiệt của bếp 
chóng hỏng vì dây điện trở bên trong thường 
xuyên bị nóng quá mức cần thiết. 

2. Khi cần nước ấm để sử dụng (ví dụ nước 
tắm, nước rửa mặt và đánh răng vào mùa đông) 
thì hâm ấm nước ít tốn điện hơn là đun sôi rồi 
pha thêm nước lã vào. Lý do là vì khi đun sôi 
lượng nhiệt thất thoát ra bên ngoài khá nhiều. 


DÙNG TỦ LẠNH THẾ NÀO ĐỂ TIẾT KIỆM ĐIỆN? 


Muốn tiết kiệm điện khi dùng tủ lạnh, cần 
lưu ý các điểm sau đây: 


Địa điểm đặt tủ lạnh phải hợp lý 


Đây là yếu tố quan trọng đầu tiên khi sử dụng 
tủ lạnh. Tủ lạnh nên đặt ở vị trí mát mẻ và 
thoáng gió (tất nhiên phải thuận tiện khi lấy thực 
phẩm để chế biến). Mặt sau và hai mặt bên của tủ 
lạnh phải cách tường ít nhất là 5 xentimét (5 
phân). Nóc tủ phải có khoảng trống bên trên ít 
nhất là 30 xentimét (30 phân). Không đặt tủ ở góc 
khuất hoặc có nhiều đồ vật che chắn cản trở sự 
lưu thông của không khí làm mát tủ. Không đặt 
tủ gần các bếp nấu, lò sưởi hoặc những nơi có 
nắng buổi chiều chiếu vào. 

Nếu thực hiện tốt các quy định này, lượng điện 
dùng cho tủ lạnh có thể giảm bớt khoảng 10%. 


108 


https://tieulun.hopfo.org 


Đặt độ lạnh hợp lý cho các tủ lạnh 


Tủ lạnh nào cũng có bộ điều chỉnh độ lạnh để 
người sử dụng có thể điều chỉnh theo ý muốn. Nếu 
thực phẩm trong tủ không yêu cầu độ lạnh cao thì 
không nên để độ lạnh quá lớn để tiết kiệm điện. 
Cần nhớ rằng chỉ cần tăng độ lạnh lên 1 độ là tốn 
thêm 2% điện năng. 


Định kỳ làm sạch tuyết bám bên trong tủ 
và bụi bám ở giàn nóng 

Có hai loại tủ lạnh: một loại khi sử dụng 
thường có tuyết bám bên trong tủ (chủ yếu là 
ngăn nước đá) và một loại ngăn chặn được hiện 
tượng này. Số lượng tuyết bám trong tủ gây nhiều 
tác hại: 

e Khó khăn trong việc lấy khay nước đá ra 
khỏi tủ, vì bị dính. 

e Lớp tuyết có tác dụng cách nhiệt giữa bộ 
phận làm lạnh và thực phẩm cần bảo quản, do 
đó làm giảm hiệu suất làm lạnh của tủ một 
cách đáng kể. 

Muốn làm sạch tuyết trước tiên phải ngắt 
điện, sau đó mở cửa tủ một lúc cho tuyết tan rồi 
dùng nước ấm lau chùi các bộ phận bên trong. 

Một số tủ lạnh đời cũ có giàn nóng phía sau, 
giàn này thường hay bị bám bụi làm ảnh hưởng 
bất lợi đến sự tản nhiệt của tủ. Muốn tiết kiệm 


điện phải định kỳ lau sạch lớp bụi bám. 


109 


https://tieulun.hopfo.org 


Xếp đặt thực phẩm trong tủ đúng quy định 


Độ lạnh trong tủ được phân bố theo thứ tự ưu 
tiên như sau: ngăn nước đá, ngăn áp đá, các tầng 
bên dưới, ngăn rau quả và nắp tủ. Các thực phẩm 
và dược phẩm cần bảo quản mỗi thứ yêu cầu một 
độ lạnh khác nhau. Vì vậy, nếu ta bố trí chúng 
một cách hợp lý thì lượng điện năng tiêu thụ có 
thể giảm được 5%. Cụ thể là: 

Ngăn nước đá: Dùng để làm nước đá hoặc 
làm kem. Cũng có thể dùng để bảo quản thịt tươi 
trong nhiều ngày. Cần nhớ thịt tươi phải được gói 
kỹ trong túi bằng chất dẻo để tránh làm ô nhiễm 
nước đá. Nhiệt độ trong ngăn nước đá từ - 15°C đến 
- 92°C (tuỳ theo từng loại tủ và số đặt). Ở nhiệt độ 
- ð°C có thể giữ thịt trong vòng một tuần. Ỏ nhiệt 
độ - 20°C có thể giữ thịt trong vòng 20 ngày. 

Ngăn áp đá (nếu có): Dùng để bảo quản 
những cốc sữa chua và các thực phẩm yêu cầu 
nhiệt độ từ 5°C đến 10°C. 

Các tầng bên dưới: Dùng để bảo quản các 
thức ăn đã nấu chín. Đối với thức ăn nấu chín cần 
lưu ý: 

e Những thức ăn chóng hỏng nên đặt ở tầng 
cao, vì tầng càng cao càng lạnh. Tất cả các thức 
ăn chứa trong tủ đều phải được đậy kín để 
tránh làm ô nhiễm không khí bên trong. Các 
tầng phải được xếp thông thoáng để hơi lạnh 
tầng trên có thể dễ dàng lọt xuống tầng dưới. 

e Rau và hoa quả để ở ngăn dưới cùng. 


110 


https://tieulun.hopfo.org 


e Trứng và thuốc men nên để ở nắp tủ là nơi 
có độ lạnh thấp nhất. 


Những điểm khác cần lưu ý khi sử dụng 
tủ lạnh 


e Khi cất thức ăn đã nấu chín vào tủ lạnh 
phải chờ thức ăn nguội hẳn mới được cho vào. Nếu 
cất khi còn nóng, tủ lạnh sẽ bị quá tải vì phải làm 
việc liên tục và tiêu tốn rất nhiều điện. 

se Cần giảm đến mức tối thiểu thời gian mở 
cửa tủ. Gioăng chèn ở cửa tủ bị hở cũng là một 
nguyên nhân làm suy giảm đáng kể hiệu suất 
của tủ lạnh (có thể đến 30%). Khi thấy gioăng 
hỏng, phải lập tức thay gioăng mới. 

e Trước khi nấu cơm, người nội trợ cần lấy ra 
khỏi tủ những thứ sắp dùng và để bên ngoài cho 
tan giá trong khoảng một tiếng đồng hồ. Nếu cần 
lấy một phần thức ăn cũng phải múc ra nổi nhỏ để 
hâm, không hâm cả nổi lớn, thao tác này tuy đơn 
giản như lại có ý nghĩa rất quan trọng. 

Chế độ chạy tiết kiệm điện 

Thông thường khi cần độ lạnh thấp ta đặt số 0 
hoặc số 1, tuy vậy có những tủ dù đặt số 0, nhiệt độ 
trong ngăn đá vẫn là -16 độ (ví dụ loại National của 
Nhật). Trong trường hợp này nên dùng chế độ chạy 
tiết kiệm điện. Cách thực hiện như sau: 


Xếp đầy các khay nước vào ngăn nước đá. Khi 
nước đã đông lại khoảng 15 phút ta rút phích ra 


111 


https://tieulun.hopfo.org 


khỏi ổ cắm và tiếp tục dùng tủ như bình thường. 
Hơi lạnh từ ngăn nước đá sẽ liên tục tỏa xuống 
phía dưới bảo đảm cho các ngăn còn lại vẫn giữ 
được độ lạnh vào khoảng từ +10 đến +15°C trong 
khoảng nhiều giờ. Khi các khay nước đá đã tan 
hết ta lại tiếp tục cắm điện tiếp và làm như trên. 

So với chế độ đặt số tối thiểu và chạy liên tục, 
chế độ này sẽ giúp bạn tiết kiệm điện năng được 
khoảng 20%. 


TIẾT KIỆM ĐIỆN KHI SỬ DỤNG 
BÌNH NÓNG LẠNH 


Bình nóng lạnh là một trong những đồ điện 
gia dụng tiêu thụ khá nhiều điện. Công suất của 
nó có thể đến 2.500 oát. Đặc biệt, loại bình nóng 
lạnh siêu tốc (bình cho nước nóng ngay) công suất 
có thể đến 4.000 oát. Muốn tiết kiệm điện, khi lắp 
đặt và sử dụng cần lưu ý những điểm sau: 

Khi lắp đặt 

e Nên bố trí bình nóng lạnh ở vị trí gần 
buồng tắm, sao cho đoạn ống nước nóng từ bình 


đến van phải ngắn nhất. Điều này có hai cái lợi: 


Khi mở van chỉ chờ độ 1/4 phút là có nước 
nóng dùng ngay. 


112 


https://tieulun.hopfo.org 


Khi không còn nhu cầu dùng nước nóng, 
đoạn ống này sẽ nguội đi, sau này dùng lại phải 
xả hết nước nguội, gây lãng phí nhiệt. 

Tuy vậy, không nên lắp bình nóng lạnh trong 
buông tắm vì có khả năng gây tai nạn điện giật 
nguy hiểm. 

eNếu không có điều kiện đặt bình gần 
buồng tắm thì ống nước nóng phải được bọc 
cách nhiệt để tránh lãng phí năng lượng. Các 
đoạn ống đi ngầm trong tường hoặc dưới nền 
cũng phải bọc cách nhiệt. 

e Phải tiếp đất vỏ bình để bảo đảm an toàn 
cho người sử dụng. 

Khi sử dụng 

e Đặt nhiệt độ vừa đủ với nhu cầu của người 
tắm, không nên đặt quá cao, cụ thể về mùa hè 
nên đặt nhiệt độ thấp hơn mùa đông. 

e Không nên mở nước nóng thường xuyên để 
dùng trong sinh hoạt hàng ngày vì vừa tốn điện 
lại vừa gây nguy hiểm cho người nhà trong 
trường hợp bình nóng lạnh bị rò điện. Nếu bắt 
buộc phải làm việc này thì bình nóng lạnh nhất 
thiết phải có dây tiếp đất (dây tiếp địa) đúng 
quy định. 

e Nhớ tắt bình nóng lạnh trước khi vào 
buồng tắm (trừ trường hợp bình nóng lạnh siêu 
tốc) vì hai lý do sau đây: 

Tắm trong lúc bình đang mang điện rất 
nguy hiểm vì các lý do như đã nói ở trên. 


113 


https://tieulun.hopfo.org 


Sau khi tắm xong có thể quên tắt, gây lãng 
phí điện. 

e Sau khi tắt bình nóng lạnh phải tắm ngay, 
không nên để máy chờ lâu. Vì trong thời gian chờ, 
máy vẫn phải tiêu thụ một lượng điện để duy trì 
nhiệt độ, đây là số năng lượng không cần thiết. 
Bình nóng lạnh nào cũng có một đèn tín hiệu màu 
đỏ lắp ở phía trước để báo hiệu máy đang có điện 
hay không, tuy vậy độ sáng của đèn này đôi khi 
quá yếu không đủ nhắc nhở người sử dụng. Nếu 
bạn không yên tâm về vấn đề này thì tốt nhất nên 
lắp thêm một bóng đèn công suất nhỏ (đèn 
compắc RĐ 5 oát chẳng hạn) ngay tại đầu điện 
vào của bình để nó nhắc nhở hộ. 

e Phải định kỳ súc rửa bình để tiết kiệm điện. 
Trong thời gian sử dụng, lớp cấu canxi bám vào 
vách bình ngăn cản sự truyền nhiệt. Chính lớp 
cáu này sẽ làm giảm hiệu suất nhiệt của bình một 
cách đáng kể và do đó lượng điện tiêu thụ cũng sẽ 
tăng lên. Việc súc rửa bình phải được thực hiện 
bởi những người chuyên nghiệp. 


114 


https://tieulun.hopfo.org 


Chương /V 
MộT Số ĐIỀU &ẨN BIẾT VỀ AN T0ÀN BIỆN' 


ĐIỆN LÀ MỘT CON DAO HAI LUỠI 


“Ôsin” của bạn 

Tất cả chúng ta, từ những người có gia đình 
đông đúc đến những kẻ sống độc thân, ai ai cũng 
có một người phục vụ nhiệt tình và tài giỏi. 
Người đó luôn luôn ở bên 
cạnh bạn, nổi lửa cho bạn 
nấu cơm, quạt mát cho 
bạn những trưa hè o1 bức, 
hát cho bạn nghe những 
ca khúc du dương và trình 
diễn cho bạn xem những 
bộ phim thú vị. Người đó 
là ai vậy? Đó chính là 
ĐIỆN. Phải! Điện chính là 
người phục vụ đắc lực 
nhất cho chúng ta, thiếu 
điện thì chắc chắn cuộc đời chúng ta sẽ mất đi 





1. Chương này có sử dụng một số tư liệu của Promotelec (Cơ 
quan Tư vấn khách hàng về cách sử dụng điện - EDF - Pháp). 


115 


https://tieulun.hopfo.org 


một phần hạnh phúc. Nhưng một người phục vụ 
dù nhiệt tình và tốt bụng đến đâu cũng có những 
cá tính. Nếu không nắm vững và xúc phạm đến 
những cá tính này, bạn sẽ gánh chịu những hậu 
quả khôn lường. Đó chính là điều mà chúng ta 
cần phải tìm hiểu một cách nghiêm túc. 


Điện giật như thế nào? 


Cơ thể chúng ta là một 
vật dẫn điện. Nếu để dòng 
điện chạy qua người, chúng 
ta có thể bị điện giật, và 
trong trường hợp xấu nhất có 
thể dẫn đến tử vong. Mức độ 
nguy hiểm của tai nạn điện 
hạ áp được quyết định bởi 
dòng điện chạy qua tim. 
Người ta đã làm thí nghiệm 
và thấy rằng độ lớn của dòng điện qua tim phụ 





thuộc vào ba yếu tố chính: 

e Điện áp của nguồn điện cao hay thấp. 

e Đường đi của dòng điện trong cơ thể: Nếu dòng 
điện đi qua hai tay (ví dụ tay phải chạm điện, tay 
trái chạm tường hoặc dây nguộ)) thì tỷ lệ dòng điện 
qua tim lớn nhất, tiếp đến là giữa tay phải và chân 
phải, giữa tay trái và chân trái, và cuối cùng là giữa 
hai chân. Thực ra dòng điện chạy qua đầu và tay 
cũng có tỷ lệ qua tim khá lớn nhưng rất hiếm khi 
xảy ra nên ta không xét đến trường hợp này. 


116 


https://tieulun.hopfo.org 


e Trạng thái tiếp xúc với mạch điện: Những 
người có lớp da dày và khô hoặc đứng trên các vật 
cách điện như giày dép khô, chiếu khô, thảm 
khô..., nếu chỉ chạm một tay vào điện thì ít nguy 
hiểm. Những người có lớp da mỏng (phụ nữ, trẻ 
em) nếu đứng trên nền đất ẩm thì điện giật sẽ 
nguy hiểm bội phần. Đặc biệt, những người chân 
tay còn ướt (vừa tắm xong chẳng hạn) nếu chạm 
điện có thể dẫn đến tai nạn tử vong. 

Từ các tư liệu trên, ta rút ra một kết luận 
quan trọng: 

Dòng điện chỉ chạy qua người khi có đủ “đầu 
vào” và “đầu ra”. Đầu ra thường là hai bàn chân. 
Nếu hai chân mang giày dép khô, đứng trên 
chiếu, trên thảm hoặc trên giường mà một tay 
chạm điện thì ít nguy hiểm. Nếu đi chân đất mà 
tay chạm điện, hoặc một tay chạm tường một tay 
chạm điện, thì quả là một tai họa. 

Cách cấp cứu người bị điện giật 

Khi phát hiện người bị điện giật, dù ở trong 
nhà hay ngoài đường, phải thật bình tĩnh để thực 
hiện đúng những điều quy định sau đây: 

e Nếu tai nạn xảy ra trong gia đình, phải 
nhanh chóng chạy đến cắt cầu dao tổng, sau đó 
mới được phép chạm vào nạn nhân. Nếu chưa cắt 
cầu dao tổng mà đã vội vàng kéo nạn nhân ra thì 
người kéo cũng bị giật tiếp. Sau khi đã tách nạn 
nhân ra khỏi dây điện mới được đưa lên giường, 


117 


https://tieulun.hopfo.org 


nới lỏng quần áo và tiến hành xoa bóp, hô hấp 
nhân tạo theo đúng quy trình ban hành của 
ngành điện. 

e Nếu tai nạn xảy ra ngoài đường, việc đầu 
tiên là phải cử người đứng trực tại hiện trường 
và một người cấp tốc báo cho tổ trực điện địa 
phương cắt ngay đường điện có liên quan. Nói 
chung, việc cứu người bị điện giật phải do 
những người am hiểu công tác này tiến hành 
để tránh những rủi ro đáng tiếc. Tuy vậy, nếu 
không cắt được điện mà tình hình quá nguy 
kịch có thể giải quyết theo cách sau: loan báo 
cho các nhà dân gần nhất mang theo gậy cấp 
cứu chạy đến nơi xảy ra tai nạn. Những người 
cấp cứu phối hợp hành động dùng gậy gạt, bẩy, 
hoặc đánh bật dây điện ra khỏi các bộ phận 
thân thể người bị nạn. Trong trường hợp cần 
thiết có thể dùng rìu cán gỗ, lót tay bằng giẻ 
khô, để chặt đứt dây điện. Khi đã chắc chắn 
nạn nhân không còn dính điện nữa mới được 
phép kéo ra nơi xa hơn để sơ cứu. Cần nhớ kỹ 
điều này: £rong lúc thao tác, những người 
làm nhiệm uụ cũng cần bảo đảm an toàn 
cho chính bản thân mình. Tránh trường hợp 
dây điện bật ra từ người này lại quấn vào chân 
người khác. Bản thân người cấp cứu cũng phải 
mang dép khô hoặc ủng và găng tay cao su 
(nếu có). Nếu không bảo đảm gậy được khô thì 
phải dùng thêm giẻ khô để lót tay. 


118 


https://tieulun.hopfo.org 


Cần lưu ý cách vừa nêu chỉ áp dụng cho 
những người bị điện hạ áp giật (điện hạ áp là điện 
dùng để thắp đèn). Đối với những người bị điện 
cao áp giật thì cách cấp cứu còn phức tạp hơn 
nhiều nên chỉ được phép tiến hành dưới sự chỉ đạo 
của những người chuyên trách. 


PHẢI LÀM GÌ ĐỂ TRÁNH TAI NẠN ĐIỆN GIẬT? 


Các điều kiện an toàn tối thiểu 

Khi nhà bạn đã có điện, việc đầu tiên cần 
quan tâm là xem trong nhà đã đủ các điều kiện 
an toàn chưa. Các điều kiện này không những chỉ 
gói gọn trong vấn đề mạng điện, trang bị điện, 
dụng cụ kiểm tra điện... mà còn liên quan đến các 
kiến thức cần có khi “sống chung” với điện. 

Cụ thể gồm các khoản sau: 

e Phải giải thích cho tất cả các thành viên 
trong nhà (kể cả các em bé, người già) hiểu biết về 
cách sử dụng điện và các quy tắc an toàn về điện. 
Nếu có điều kiện, nên phổ biến cả cách cấp cứu 
người bị điện giật. 

e Đường dây điện trước khi vào nhà phải đi 
qua một cầu dao tổng. Cầu dao này phải được đặt 
ở chỗ khô ráo, dễ thấy và có độ cao thích hợp 
tránh trẻ em chạm vào và để mọi thành viên 
trong nhà có thể thao tác khi cần thiết. Các mạch 


119 


https://tieulun.hopfo.org 


điện chạy trong nhà phải có lắp cầu chảy (cầu 
chì). Nếu khả năng tài chính cho phép, nên mua 
“áptômát” (cầu dao tự động) để thay cho cầu chảy, 
hiệu quả sẽ cao hơn. 

se Phải sắm một bút thử điện loại tốt để 
thường xuyên kiểm tra các mạch điện khi cần 
thay thế, sửa chữa hoặc để kiểm tra các cấu kiện 
kim loại và các thiết bị điện gia dụng xem có bị rò 
điện hay không. Ngoài ra còn cần chuẩn bị thêm 
một “gậy cấp cứu” để dùng khi có người bị điện 
giật. Gậy này được làm bằng tre khô và cứng (nếu 
được hóp đá thì tốt) dài khoảng 2 mét, một đầu 
được quấn hai lớp băng cách điện để làm cán. 
Đoạn quấn băng phải dài khoảng 30 xentimét. 
Gậy này được dùng để cấp cứu người bị điện giật 
trong trường hợp không cắt được điện hoặc không 
thể cắt điện kịp thời mà chúng tôi sẽ nói đến ở 
phần sau. 

Tiếp đất vỏ máy các thiết bị điện 

Tất cả các thiết bị điện gia 
dụng đặt cố định như bình 
nóng lạnh, máy giặt, tủ lạnh, 
bơm nước... đều phải tiếp đất 
vỏ máy. Các khí cụ điện lưu 
động như bàn là, cái sục, 





khoan điện cẩm tay... nếu 
không có bộ phích cắm và ổ cắm ba dây thì phải 
dùng bút thử điện để kiểm tra xem điện có rò ra 


120 


https://tieulun.hopfo.org 


vỏ ngoài hay không. Tóm lại, việc tiếp đất vỏ máy 
đóng vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ 
người nhà, nhất là trẻ em, khỏi bị tai nạn điện 
giật do hiện tượng rò điện (hở điện). Cách sử dụng 
bút thử điện đã được hướng dẫn chi tiết ở mục 
“Cách dùng bút thử điện” của Chương I. 


Dùng bộ ngắt điện vi sai 


Cách làm bạn yên tâm nhất là lắp thêm trên 
đường điện vào nhà một bộ ngắt điện vi sai (còn 
gọi là bộ bảo vệ điện giật). Bộ ngắt này có tính 
năng đặc biệt là khi có người chạm vào mạch điện 
hoặc có dị vật gây ngắn mạch chạm đất là nó ngắt 
điện ngay. Bộ ngắt điện vi sai đang bán trên thị 
trường hiện vẫn chưa được hoàn chỉnh vì nó chỉ 
hoạt động tốt đối với các nhà được xây dựng đúng 
tiêu chuẩn quốc tế, có nghĩa là mạng điện gia 
đình được cách điện tốt đối với đất. Đối với những 
căn nhà thường xuyên bị ẩm dột dùng nó không 
bảo đảm hiệu quả tuyệt đối. Tuy vậy, dù sao có nó 
bạn vẫn sẽ yên tâm hơn. 


Thay cầu chảy đúng quy cách 


Cầu chảy (cầu chì) không phải là bộ phận gây 
phiền phức cho người dùng điện mà là bộ phận 
bảo vệ quyền lợi cho người dùng điện. Khi cầu 
chảy bị nổ, không được thay thế bằng mẩu dây 
kim loại bất kỳ, bằng cái đinh, mẩu ghim vòng... 
mà phải thay bằng dây chảy đúng quy cách. Nếu 


121 


https://tieulun.hopfo.org 


thay bằng các vật liệu tuỳ tiện tuy bạn có điện 
dùng được ngay nhưng nếu sau này mạng điện gia 
đình bị quá tải, các dây điện trong nhà sẽ xuống 
cấp nghiêm trọng. Đặc biệt, nếu xảy ra chập 
mạch, nhà bạn có thể bị cháy. 

Việc thay cầu chảy đúng quy cách được trình 
bày chỉ tiết và cụ thể ở mục “Phải làm gì khi cầu 
chảy bị nổ?” của chương này. 


Dây nguồn của đồ điện gia dụng 

Dây nguồn là sợi dây nối với các đồ điện lưu 
động, đầu kia có phích cắm. Dây này đã được nhà 
chế tạo tính toán đúng với công suất của đồ điện. 
Tuy vậy nếu dùng lâu, dây hỏng, khi thay thế cần 
nhớ các điểm sau: 


seĐó phải là loại dây XY. 
mềm và có tiết diện thích ' 
hợp với công suất của từng 


đổ điện khác nhau. Đèn 

bàn, quạt điện, máy thu | 

thanh, ti vi có công suất 

tiêu thụ nhỏ, có thể dùng 

thể dùng dây tiết diện nhỏ. 

Bếp điện, ấm điện, “cái 

sục”, máy sưởi, bàn là có công suất tiêu thụ lớn, 
phải dùng dây có tiết diện lớn. Nếu dùng dây 
nguồn nhỏ cho các loại này, dây sẽ bị nóng làm 
hỏng lớp cách điện và gây tai nạn điện giật cho 
người sử dụng. Nên nhớ, các ổ cắm (kể cả dây nối 


122 


https://tieulun.hopfo.org 


với ổ cắm) dùng cho loại công suất lớn phải chịu 
được dòng điện lớn. Đặc biệt, nếu dùng cho bếp 
điện từ, ấm đun nước siêu nhanh... thì tiết diện 
dây nối càng cần phải lớn hơn. 

eRút dây nguồn cũng 
phải biết cách. Không được 
cầm dây để kéo mà phải nắm 
vào phích để rút ra. Thói 
quen cầm dây kéo tuy có 
nhanh đôi chút nhưng rất 
nguy hiểm vì các lý do sau: 

“Dây nguồn kém chất 
lượng dùng lâu hay bị ẩm 





sinh rò điện. Nếu cầm dây 
kéo có khả năng bị điện giật. 

" Nếu ổ cắm quá chặt hoặc dây nguồn quá 
mảnh, khi kéo có thể làm đứt dây gây ra nhiều tai 
họa (chập mạch, tai nạn nguy hiểm nếu có người 
chạm vào vết đứt...). 

“ Nếu phích cắm không có bộ phận cố định 
đầu vào (hoặc có nhưng xiết không chặt) khi rút 
dây nhiều lần có thể làm chỗ nối bên trong bị 
lỏng, phích sẽ phát nóng dữ dội. 

Lưu ý khi sử dụng dây cắm chuyền 

Dây cắm chuyển (còn gọi là dây nối dài) là dây 
dùng để tiếp thêm với dây nguồn trong trường hợp 


ổ cắm quá xa. Khi dùng dây cắm chuyền cần lưu ý: 
e Không nên dùng các dây kém chất lượng 


123 


https://tieulun.hopfo.org 


hoặc có quá nhiều ổ cắm. Loại dây này khi cắm 
nhiều đồ điện cùng một lúc có khả năng bốc cháy 
và gây hỏa hoạn. 

e Khi không còn nhu cầu dùng điện nữa phải 
rút dây ra cất vào nơi quy định. Tránh để vương 
vãi, các em bé có thể nghịch ngợm và chuốc lấy 


ta1 nạn. 


Điện trong nhà tắm và tắm trong nhà có điện 


e Người đang tắm tuyệt đối không sờ tay vào 
các bộ phận có điện, mặc dù chúng đã được bọc 
bằng vỏ cách điện. Cần nhớ kỹ hai điểm sau đây: 

“ Vỏ cách điện vẫn có thể truyền điện nếu 
chúng bị ướt đẫm hoặc đã xuống cấp. 

" Cơ thể người đang tắm đứng trên nền gạch 
ướt có điện trở rất thấp. Chỉ cần bị giật do rò điện 
là có thể dẫn đến tử vong. 

e Nếu bạn có thói quen nghe nhạc hoặc tin tức 
thời sự trong lúc tắm thì chỉ nên dùng rađiô bán 
dẫn chạy pin. Tuyệt đối không dùng loại cắm trực 
tiếp vào nguồn hoặc cắm 
qua bộ đổi điện (ađápto). 

se Ngoài ra việc cạo râu 
bằng dao chạy điện hoặc sấy 
tóc trong nhà tắm tuy có 
làm bạn bảnh bao sớm được 
mươi phút nhưng có thể 
nguy hiểm đến tính mạng. 





124 


https://tieulun.hopfo.org 


e Không bố trí ổ cắm điện, công tắc, cầu 
chảy và đui đèn kim loại trong nhà tắm, nhà 
vệ sinh, trừ những loại chuyên dụng có độ an 
toàn cao. Không bố trí các bộ phận thường 
xuyên mang điện ở những nơi có nước hoặc 
người sử dụng có khả năng bị ướt do nước. Đặc 
biệt, bình nóng lạnh không được lắp trong nhà 
tắm vì rất nguy hiểm, nhất là đối với các bình 
chưa được tiếp đất an toàn (xin tham khảo 
thêm bài “Tiết kiệm điện khi sử dụng bình 
nóng lạnh”). 

Nói chung, khi thiết kế, bố trí điện trong nhà 
cần theo đúng phương châm: “Nơi nào có điện thì 
tuyệt đối không có nước. Nơi nào có nước thì tuyệt 
đối không có điện. Nếu n 


ví nước là con khuyến, đi 


thì điện là con miêu. 
Hai con vật ấy đều tị t 
nhưng chớ để chúng lại J Ị | | Í b 


giúp ích cho chúng ta 
gần nhau”. 


Cách chọn mua và sử dụng các vật tư lắp 
đặt điện 

Mua và dùng phải loại vật tư không đúng 
quy cách cũng là một trong những nguyên nhân 
gây ra tai nạn điện giật. Chúng gồm những loại 
sau đây: 

1. Dây điện: Căn cũ vào công dụng, có thể 


125 


https://tieulun.hopfo.org 


chia dây dẫn điện thành hai loại: dây đường trục 
và dây dẫn điện vào nhà. Dây đường trục là dây 
đưa điện từ trạm biến áp đến đường rẽ vào nhà 
của bạn. Nó thường được căng trên các cột điện 
nhỏ và thấp. Dây đường trục có thể là dây trần 
hoặc dây bọc cách điện (gọi tắt là dây bọc). Dây 
trần không an toàn bằng dây bọc vì trong một số 
trường hợp cá biệt có thể gây tai nạn chết người, 
tuy vậy dây trần lại có giá rẻ hơn. 

Dây dẫn điện vào nhà bắt buộc phải là dây 
bọc. Cần nhớ dây bọc kém phẩm chất cũng có 
thể gây nên tai nạn điện giật, nhất là trong 
trường hợp dây đã cũ hoặc nhà bị dột, bị ẩm 
ướt. Tốt nhất là nên dùng các loại dây bọc đạt 
tiêu chuẩn quốc tế. Sản phẩm Việt Nam cũng 
có những loại có chất lượng cao (ví dụ dây điện 
Trần Phú chẳng hạn). Ngoài ra dây điện đi 
trong nhà, dù là dây bọc, cũng không nên để 
chạm các vật dễ bốc cháy như xà, kèo bằng gỗ 
hoặc căng gần các vật dẫn điện như mái tôn, 
lan can sắt, dây phơi quần áo... để tránh hiện 
tượng rò điện gây chết người hoặc hỏa hoạn. 
Cũng không được quấn dây bọc quanh các thân 
cây hoặc các cột tre ẩm ướt, chuột và các côn 
trùng có thể gặm nhấm lớp cách điện gây nên 
nhiều tai họa khôn lường. 

Tiết diện dây bọc đi trong nhà cũng đóng 
một vai trò rất quan trọng. Dùng dây có tiết 
diện quá nhỏ so với yêu cầu tuy gọn, đẹp nhưng 


126 


https://tieulun.hopfo.org 


lại có nguy cơ gây nên hỏa hoạn. Tiết diện dây 
bọc được ghi trên bề mặt lớp cách điện của mỗi 
loại dây. Thông thường dây bọc đi từ cầu dao 
tổng vào nhà có tiết diện từ 2,5 đến 12 mmŸ 
(milimét vuông) tuỳ theo công suất của các đồ 
điện sử dụng trong nhà. Các mạch nhánh đi 
trong nhà có thể nhỏ hơn. Ký hiệu mm” còn 
được viết là SQMM (ví dụ 2.5SQMM có nghĩa là 
dây có tiết tiện 2,5 mm?). 

Dây nối với các dụng cụ điện cũng có quy 
định riêng. Đối với các đồ điện gia dụng công 
suất thấp như bóng đèn, quạt điện, rađiô, 
tivi... nên dùng loại dây súp (dây điện mềm) có 
tiết diện 0,75 mm”. Trong bất cứ trường hợp 
nào cũng không nên dùng loại 0,5 mm vì dây 
này có thể bị đứt, gây nên nhiều rủi ro không 
đáng có. Bếp điện, bàn là đã có sẵn dây nguồn, 
nếu cần nối dài thêm phải dùng loại có tiết 
diện không nhỏ hơn 2,5 mm?. Nếu nhà bạn có 
máy bơm nước, khi mua dây phải tham khảo ý 
kiến của người có chuyên môn để tìm được loại 
thích hộp; 

9. Ổ cắm điện: Ổ cắm điện chất lượng xấu 
hoặc bắt sai quy cách cũng là nguyên nhân gây 
nên tai nạn điện giật. Một ổ cắm điện tốt cần bảo 
đảm hai tiêu chuẩn sau đây: 

e Khi giắt phích cắm vào phải tiếp xúc chặt 
chẽ. Nếu chỗ giất lỏng có thể làm ổ phát nóng 


127 


https://tieulun.hopfo.org 


hoặc gây nên hiện tượng đánh lửa làm ổ cắm 
chóng hỏng. 

e Vỏ của ổ cắm phải làm bằng loại nhựa chất 
lượng cao, không bị nứt hoặc vỡ trong quá trình 
sử dụng. Nếu phát hiện thấy vỏ bị nứt hoặc lỏng 
lẻo, phải xiết vít lại cho chặt. Nếu vỏ ổ cắm bị võ, 
để lộ phần ruột bên trong, nhất thiết phải thay ổ 
cắm mới. 

Ngoài ra, trong nhà nên có một ổ cắm riêng để 
dùng cho các đồ điện có công suất tiêu thụ lớn. 
Nếu cắm chúng vào các ổ thông thường có thể làm 
cháy mạch điện và gây nên hỏa hoạn. Công suất 
tiêu thụ của các đồ điện gia dụng được ghi trên vỏ 
ngoài của chúng. Nếu không đọc hiểu được thì có 
thể ước lượng sơ bộ bằng cách xem dây nguồn. 
Nếu dây mảnh như chiếc đũa thì đó là loại công 
suất nhỏ, nếu to bằng ngón tay út thì đó là loại 
công suất lớn. Loại có công suất tiêu thụ nhỏ là 
quạt điện, đèn bàn, tivi, máy thu thanh, tủ lạnh... 
Loại có công suất tiêu thụ lớn là bếp điện, ấm 
điện, “cái sục”, bàn là (bàn ủi), máy sưởi... Đặc 
biệt, bếp điện từ và ấm đun điện siêu nhanh còn 


tiêu thụ nhiều công suất hơn nữa. 


Khi bắt ổ cắm uào tường cần lưu ý: 


e Nếu nhà có trẻ con, phải bắt ổ cắm ở độ cao 
thích hợp nhằm đề phòng trường hợp các em bé 


128 


https://tieulun.hopfo.org 


tinh nghịch đút định (đanh) hoặc dây kim loại vào 
các lỗ có điện. 

e Hai lỗ của ổ cắm phải ở trên một đường 
thẳng nằm ngang (tức hai lỗ phải cao bằng 
nhau). Chỉ có ở vị thế này, hai càng của phích 
cắm mới tiếp xúc tốt và bảo đảm an toàn khi sử 
dụng. Cần nhớ, các dây dẫn nối đến ổ cắm dùng 
cho bếp điện, máy sưởi và bàn là (bàn ủi) phải 
có tiết diện từ 2,5 mm? trở lên thì chúng mới 
khỏi bị nóng. 

3. Phích cắm: Cũng giống như ổ cắm, phích 
cắm phải bảo đảm chất lượng quy định. Hai càng 
của phích cắm phải có đường kính đủ lớn để có 
thể giắt chặt vào ổ. Nếu phần chuôi nhựa của 
phích cắm bị nứt hoặc võ, phải thay ngay phích 


cắm mới. 
Khi sử dụng phích cắm cần lưu ý: 


e Tay ướt không được cầm phích để cắm vào ổ 
điện hoặc rút ra khỏi ổ điện. 

e Khi muốn ngắt điện phải cầm phích để rút, 
không được nắm dây để giật. Thói quen này có thể 
gây ra nhiều tác hại và không bảo đảm an toàn. 

e Tuyệt đối không được gọt hai đầu dây điện 
để cắm vào ổ thay cho phích cắm. Nếu một trong 
hai đầu dây tuột ra ngoài, khi chạm phải có thể bị 
điện giật chết người. 


129 


https://tieulun.hopfo.org 


Những điều cần lưu ý khi lắp đặt điện 
trong nhà 

Việc lắp đặt điện trong nhà đòi hỏi phải có 
kiến thức chuyên môn 
và phải nắm vững các 
quy định về an toàn 
điện. Điều này không 
những tránh cho bạn 








các rủi ro khi thi công 
mà còn bảo đảm tính 
mạng cho gia đình bạn trong suốt quá trình sử 
dụng sau này. Nếu tự xét thấy không đủ điều 
kiện, bạn nên thuê thợ chuyên nghiệp đến lắp. 

Nói chung, cần nhớ những điểm sau đây: 

e Cầu chảy chỉ được phép lắp vào dây lửa. Khi 
cầu chảy nổ, các thiết bị điện trong nhà sẽ không 
còn điện, ít nguy hiểm cho người sử dụng. Ngoài 
ra khi cần sửa chữa mạch điện hoặc các thiết bị 
nối trực tiếp với mạch điện, việc đầu tiên là phải 
ngắt cầu dao tổng. Nếu đồng thời vừa ngắt cầu 
dao tổng, vừa rút cầu chảy, độ an toàn sẽ tăng lên 
gấp đôi. Nếu nhà đông người, sau khi ngắt cầu 
dao tổng cần nhớ treo thêm biển báo “Cấm đóng 
điện” tại chỗ cầu dao. 

e Nếu cần khoét tường hoặc khoan lỗ vào 
tường, trước hết phải nắm vững đường đi của các 
mạch điện ngầm. Tốt nhất là nên có một sơ đồ 
mạch điện ngầm của nhà mình và phải cập nhật 


130 


https://tieulun.hopfo.org 


kịp thời. Đã có nhiều tai nạn đáng tiếc xảy ra do 
sự sơ suất này. 

e Cần lưu ý khi bắc đèn cầu thang. Nếu nhà 
bạn có hai cầu dao khác nhau thì khi lắp đèn cầu 
thang chỉ được phép dùng dây lửa từ một cầu dao. 

e Trẻ em là hạnh phúc của gia đình và là 
tương lai của dân tộc. Nhà có trẻ em nên bố trí ổ 
cắm ở tầm cao hợp lý để các em không thể với tới 
được. Không bố trí gần các mặt giường. Cũng 
không để vương vãi các chỉ tiết kim loại nhỏ trên 
giường ngủ, trên mặt bàn hoặc dưới nền nhà. 
Những thứ mà “cục cưng” của bạn có thể nhặt lên 
để đút vào ổ cắm điện thường là: đỉnh ghim, nĩa 
gãy chấu, đinh vít, định đóng gỗ, mũi kéo, ghim 
vòng, cặp tăm, khoá mở đồ hộp, trâm cài tóc kim 
loại, kim móc, mẩu dây sắt vụn... 

e Tốt nhất là dùng loại ổ cắm an toàn. Loại 
này đã được đề cập đến ở mục “Ổ cắm tuyệt đối an 
toàn” của Chương II. 


Phải làm gì khi cầu chảy (cầu chì) bị nổ? 

Cầu chảy nổ là hiện tượng thường xảy ra 
trong gia đình mỗi khi có quá tải, chạm đất hoặc 
chập mạch. Thay cầu chảy là một thao tác đơn 
giản nhưng lại đòi hỏi nhiều kiến thức về điện, vì 
phải đáp ứng tốt hai yêu cầu sau: 

1. Kích thước dây chảy đúng quy định; 

2. Bảo đảm an toàn cho người thao tác. 


https://tieulun.hopfo.org 


Yêu cầu 1 nếu không bảo đảm thì việc thay 
dây mới không những không có tác dụng mà 
ngược lại, còn gây phản tác dụng (vì có thể gây 
cháy nhà). Còn yêu cầu 2 là lẽ đương nhiên đối 
với người thợ điện, kể cả những người... tập làm 
thợ điện. 

Thông thường người ta thay dây chảy bằng 
một hoặc vài sợi đồng mảnh tách ra từ ruột dây 
súp (tức loại dây dẫn mềm vẫn bán ngoài thị 
trường). Số lượng và đường kính của sợi đồng 
không được chọn tuỳ tiện vì điều này còn phụ 
thuộc vào công suất của các đồ điện trong nhà. 
Tốt nhất là nên hỏi ý kiến của những người hiểu 
biết về điện. Cần lưu ý là trước lúc thay phải cắt 
cầu dao tổng và rút tất cả các dụng cụ điện lưu 
động ra khỏi ổ cắm. Khi thay xong, lần lượt cắm 
từng dụng cụ vào ổ cắm, dụng cụ nào gây nổ lần 
thứ hai thì đó là nguyên nhân gây quá tải hoặc 
chập mạch. 

Trước đây, nhân dân ta thường có thói quen 
dùng dây chì. Chì có ưu điểm là ngắt mạch rất 
nhanh nhưng nhược điểm của nó là rất độc hại đối 
với sức khỏe, do đó hiện nay người ta không còn 
dùng nữa. 

Trong cầu dao tổng cũng có cầu chảy, chỉ khác 
là đường kính các sợi đồng mảnh ở đây có thể lớn 
hơn đôi chút hoặc số lượng dây nhiều hơn để có 
thể chịu được cường độ dòng điện cao. 


132 


https://tieulun.hopfo.org 


Cách thay dây chảy trong cầu dao tổng như sau: 

Trước tiên phải ngắt cầu dao tổng. Sau đó mở 
nắp dưới của cầu dao, sẽ thấy lộ ra bốn cực đấu 
dây: hai cực dành cho dây lửa và hai cực dành cho 
dây nguội. Dây chảy lắp vào hai cực dây lửa còn 
hai cực kia được nối tắt bằng một đoạn dây đồng 
trần có đường kính tương đương với dây điện dẫn 
vào nhà. Sở dĩ quy định như vậy là vì khi cầu 
chảy nổ nó chỉ được phép ngắt mạch phía bên kia 
dây mà thôi. 

Cần lưu ý là không được mở nắp trên, uì khi 
cầu dao tổng đã ở trạng thái ngắt, hai ngờm trên 
của nó uẫn còn mang điện rất nguy hiểm. 


Những điều bị cấm trong khi sử dụng điện 


e Điện một pha bao giờ cũng có một “dây lửa” 
và một “dây nguội”. Trong trường hợp dây nguội 
bị đứt, không được nối nó với ống nước để dùng 
tạm. Cách giải quyết này rất nguy hiểm vì có thể 
biến hệ thống ống nước thành dây lửa (nếu ống 
tiếp đất không tốt). Người nhà của bạn hoặc bà 
con hàng xóm khi sử dụng các vòi nước có thể bị 
điện giật nguy hiểm. 

e Không được xây nhà cạnh các đường dây cao 
áp nếu cự ly giữa mái nhà, tường nhà (hoặc lan 
can nhà) nhỏ hơn khoảng cách cho phép. Cần nhớ 
rằng điện cao áp có thể phóng ra trên khoảng 
cách khá xa để giết người. 

e Không được dùng điện để đánh cá ở các hồ 


133 


https://tieulun.hopfo.org 


ao, sông suối (dù là bộ phát điện lưu động dùng ắc 
quy). Nếu điện rò ra đất, nạn nhân đầu tiên sẽ là 
bạn và những người thân của bạn. Qua thống kê 
cho biết hầu hết các tai nạn thuộc loại này đều 
dẫn đến tử vong. Ngoài ra cũng không được dùng 
điện 220 vôn để diệt chuột vì việc này rất nguy 
hiểm đến tính mạng của người trong nhà, nhất là 
các em bé. 

sKhông được giăng điện để “trừng trỷ 
những kẻ trộm cắp gia súc, gia cầm, nông sản và 
tài sản của bạn. Cũng không được phép giăng 
điện quanh các ruộng dưa, ao cá với mục đích 
trên. Trước hết, đây là việc làm phạm pháp, sau 
nữa có thể dẫn đến những hậu quả tai hại “gậy 
ông đập lưng ông”. 

e Trong mùa nước lớn, nếu muốn dong thuyền 
qua dưới các đường dây vượt sông phải hạ cột buồm 
xuống, vì lúc này khoảng cách giữa mặt nước và 
đường dây bị rút ngắn lại, điện cao áp có thể phóng 
vào cột buồm gây nên nhiều tai nạn đáng tiếc. 

e Nếu nhà bạn có trẻ em, phải căn dặn chúng 
các điểm sau: 

" Không được thả diều ở những khu vực có 
đường dây cao áp chạy qua. Không được ngồi câu 
cá cạnh các đường dây điện trần, dù là điện hạ áp. 
Cũng không được trèo lên cột điện dù trong bất cứ 
trường hợp nào. 

“ Không chơi đùa, chăn trâu hoặc ngồi nghỉ 
dưới các đường dây cao áp. 


134 


https://tieulun.hopfo.org 


" Không được nghịch ngợm dùng súng cao 
su bắn vào dây điện cũng như các quả sứ trên 
đường dây. 

“ Không được phá hoại hoặc lấy cắp các dây 
néo cột điện cao áp, vì đây là một hành động vô ý 
thức, có thể bị truy tố trước pháp luật. 


Một số điểm khác cần lưu ý 


Một khi trong nhà có 
điện thì mức sống được nâng 
cao, gia đình thêm hạnh 
phúc - nhưng để bù lại - mọi 
người trong nhà cần phải 
nắm vững các quy định về 





an toàn điện nhằm hạn chế 
^“ Z ˆ“ .k z ` 
đến mức tối thiểu các tai 
Z v Z ^ 2 Z ` . 
nạn đáng tiếc có thể xay ra trong quá trình sinh 
hoạt và lao động. 


Cụ thể: 

e Không chạm vào mạch điện trong nhà (để 
kiểm tra, sửa chữa, thay thế) khi chưa cắt cầu 
dao tổng. 

e Không lau rửa, sửa chữa, điều chỉnh các 
dụng cụ điện khi chưa ngắt chúng ra khỏi nguồn 
điện. Đặc biệt đối với các đồ điện gia dụng có 
nguồn cao áp nội bộ (như tivi, màn hình vi tính 
chẳng hạn), sau khi rút phích cắm phải chờ một 
thời gian để chúng phóng hết cao áp mới được 
chạm đến các bộ phận bên trong. 


135 


https://tieulun.hopfo.org 


e Khi không còn nhu cầu sử dụng bàn là, bếp 
điện, máy sưởi, phải rút ngay phích cắm ra khỏi ổ 
cắm. Nếu để quên, ngoài việc lãng phí năng lượng 
còn có thể gây tai nạn nguy hiểm cho các em bé hoặc 
gây nên hỏa hoạn. Vụ cháy chợ Đồng Xuân năm 
1994 là một ví dụ điển hình về sự bất cẩn này!. 

e Không vác các vật có 
kích thước dài hoặc cổng kềnh 
(như ống thép, cây sắt, ăngten, 
thang tre, sào tre tươi...) dưới 
các đường dây điện trần hoặc 
cạnh các trạm treo. 





Nhiều người quan niệm 
rằng: có chạm vào điện mới 
bị giật. Điều đó chưa đúng. Các đường dây cao áp 
có thể phóng tia hồ quang trên khoảng cách khá 
xa và có thể gây chết người. 

e Khi “mất dây nguội, tốt nhất là mời thợ 
điện đến khắc phục. 

e Khi thuê thợ đến xây dựng hoặc cải tạo nhà 
cửa, nhớ căn dặn họ hai điểm sau đây: 

" Tuyệt đối không được rải cầu dao điện dưới 
mặt đất mà phải treo lên tường hoặc để ở những 
nơi kín đáo ít người qua lại. 


1. Vụ cháy này xảy ra đêm 14-7-1994 do chủ kiốt 
293 chợ Đồng Xuân quên rút quạt bàn trước lúc ra về. 
Vụ hoả hoạn đã thiêu rụi toàn bộ khu vực Đồng Xuân - 
Bắc Qua, làm 2 người chết, 5 người bị thương, thiệt hại 
tài sản lên tới 174 tỷ đồng. 


186 


https://tieulun.hopfo.org 


“ Không được kéo lê các dây sắt, thanh sắt, 
ống sắt, thước lá... ngang qua bề mặt các dây cáp 
điện dùng cho các máy móc thi công. Các dây cáp 
này tuy đã được bọc cách điện nhưng rất có thể bị 
kim loại cứa đứt, gây nên tai nạn chết người. 

e Khi xây nhà, lên tầng, cơi nới ở khu vực 
cạnh các đường dây cao áp phải được giấy phép 
của các cơ quan hữu quan và phải tuân thủ 
nghiêm chỉnh các quy định về an toàn điện. Người 
là vốn quý nhất! Tuân thủ nghiêm chỉnh các 
quy định của ngành điện là tôn trọng sinh 
mạng của chính bản thân bạn uàò những 
người thân trong gia đình bạn. 


THAY CHO LỜI KẾT 


Để kết thúc chương này xin được phép giới 
thiệu với độc giả một đề tài được nhiều người 
quan tâm và cũng khá thú vị, đó là: “Có cách nào 
giải quyết được tận gốc các tai nạn điện giật chết 
người không?”. Như ta đã biết, hàng năm trên thế 
giới có hàng vạn người bị chết do tai nạn điện 
giật. Vậy đứng về mặt lý thuyết, có thể nào chế 
tạo một thiết bị mà khi lắp vào mạng điện gia 
đình thì sẽ tránh được mọi hiểm họa do điện gây 
ra đối với con người? Mới nghe có vẻ phi lý, vì các 
tai nạn điện giật nhiều khi không phải do nạn 


137 


https://tieulun.hopfo.org 


nhân thiếu kiến thức về an toàn điện mà chỉ vì 
thiếu kinh nghiệm hoặc sơ ý. Thế mà có một thiết 
bị như vậy đấy! Thiết bị đó có tên là “bộ cấp điện 
an toàn”. 

Bộ cấp điện an toàn là loại biến áp đặc biệt, 
nó vừa cung cấp cho gia đình bạn một nguồn điện 
ít nguy hiểm, lại vừa làm chức năng xuyếcvôntd. 
Nguyên lý hoạt động như sau: Các biến áp thông 
dụng vận hành theo nguyên tắc tự ngẫu, trong đó 
chỉ có một cuộn dây duy nhất, còn ở đây nó lại vận 
hành theo nguyên tắc cảm ứng, có đến hai cuộn 
dây: sơ cấp và thứ cấp. Hai cuộn này được cách 
điện rất tốt đối với nhau do đó điện thế của các 
điểm trên cuộn thứ cấp là điện thế phiếm định, 
còn điện áp ở hai đầu cuộn thứ cấp vẫn là 220 vôn 
như bình thường. Vì điện thế cuộn thứ cấp là 
phiếm định, mà chính điện thế này được dẫn vào 
nhà, do đó nó rất. an toàn cho người sử dụng. 

Sơ đồ nguyên lý được trình bày ở hình vẽ 
bên, dưới trong đó CDT là cầu dao tổng, AB là 
cuộn sơ cấp, CD là cuộn thứ cấp, C' và D' là hai 


đầu ra của bộ cấp 
































: ‹ : CDT TH 
điện, F1 là câu chảy ¿2gv[ TT] Í Ỷ” 
bảo vệ chập mạch và | ] E1 | D0 | | 
F2 là cầu chảy bảo vệ | 9 IÌ|Ñ_—¬4_. 
quá tải. Điện 220 vôn Ỉ lR ll| PF2P 
xoay chiều từ cầu dao Su TRE + 


tổng được đưa vào cuộn AB còn hai đầu ra C, D' 
của bộ cấp điện được nối trực tiếp với mạng 


138 


https://tieulun.hopfo.org 


điện gia đình. Với cách cấu tạo như trên, dù 
người nhà có sơ ý (hoặc cố tình) chạm vào “dây 
nóng” hoặc “dây nguội” đều không bị giật hoặc 
chỉ bị giật nhẹ do tác động của dòng điện điện 
dung chứ không thể dẫn đến tử vong. Vì sao 
vậy? Vì lúc này trong mạng điện gia đình sẽ 
không tồn tại khái niệm dây nóng, dây nguội 
nữa. Dây nào cũng có thể là nóng mà dây nào 
cũng có thể là nguội, tùy theo vị trí chạm tay 
của con người. Điều thú vị ở đây là nếu chạm 
tay vào dây nào thì dây ấy lập tức biến thành 
nguội, còn dây kia là nóng. Vì chạm vào dây 
nguội nên chắc chắn bạn sẽ không bị nguy 
hiểm. Nhược điểm của sơ đổ hình vẽ trên 
đây là ở chỗ: nếu một trong hai dây đầu ra của 
bộ cấp điện an toàn bị chạm đất (hoặc cách điện 
xấu đối với đất) thì khi chạm vào dây kia sẽ bị 
giật rất nguy hiểm như đối với các mạng điện 
hạ áp thông thường. Để tránh tình trạng này, 
bộ cấp điện an toàn còn có thêm một “mạch báo 
động chạm đất” (không vẽ trong sơ đồ). Mỗi khi 
mạch điện chạm đất hoặc mỗi khi có đồ điện gia 
dụng nào đó chạm đất, máy sẽ phát tín hiệu báo 
động bằng còi và đèn đỏ nhấp nháy để người sử 
dụng lưu ý và tìm cách khắc phục. Cần nhớ 
rằng trong thời gian mạch điện chạm đất ta vẫn 
có thể dùng điện được như bình thường. 

Ngoài ra, bộ cấp điện an toàn còn làm cả chức 
năng xuyếcvôntơ, chức năng bảo vệ quá tải và 


139 


https://tieulun.hopfo.org 


chập mạch. Chức năng xuyếcvôntơ thì chúng ta 
đã biết, nó không khác gì một xuyếcvôntơ thông 
thường. Còn chức năng bảo vệ quá tải như sau: 
mỗi khi có quá tải, cầu chảy F2 sẽ nổ, lúc này một 
dây của bộ cấp điện an toàn sẽ không mang điện 
còn dây kia mang điện thế phiếm định, hoàn toàn 
không nguy hiểm đối với người sử dụng. Nếu xảy 
ra chập mạch, cầu chảy F1 hoặc cả hai cầu chảy 
F1, F2 đều nổ. Lúc này cả hai dây của bộ cấp điện 
an toàn đều không có điện nên không thể xảy ra 
hỏa hoạn trong gia đình. Vậy ở đây có đến hai cấp 
bảo vệ: bảo vệ quá tải và bảo vệ chập mạch. Nếu 
cầu chảy này không phát huy tác dụng thì còn có 
cầu chảy kia, độ an toàn sẽ tăng lên gấp đôi. 
* 
* * 

Trên đây chỉ là một ý tưởng chứ chưa phải là 
hiện thực, vì ở nước ta chưa thấy xuất hiện loại bộ 
cấp điện kỳ cục này bao giờ. Tuy vậy giữa ý tưởng 
và hiện thực bao giờ cũng có một khoảng cách khá 
xa. Để có thể ứng dụng hữu hiệu vào cuộc sống 
cần phải có đủ thời gian nghiên cứu và thử 
nghiệm trong mọi tình huống. Hãy chờ xem! Biết 
đâu chỉ sau vài năm nữa tất cả những lời dặn dò 
trong chương này đều trở thành vô dụng và được 
xếp vào kho lưu trữ. Đó chẳng phải là điều rất 
đáng mừng hay saol 


140 


https://tieulun.hopfo.org 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. Một số tạp chí nước ngoài liên quan 


đến điện và năng lượng 


se Applied Enegy. ° 
e Asian Power. ° 
se klecric Power System se 

Research. ° 
eHlectrical Power and s 


nergy Systems. 


e Electrical Review. 
e Energy and Building. ° 
e Energy and Fuel. 


e Energy BconomIes. ° 


e Energy EngIneerIng. 


e Energy Plus. ° 


2. Một số tạp chí về 
phát hành trong nước 


se Tạp chí Năng lượng 
Việt Nam. 
e Tạp chí Điện Việt Nam. 


Energy Word. 
International Journal of 
electronIcs. 

Modern Power Systemas. 
Power EngIneering 
Tnternatlonal. 

Renewable Energy 

Đolar Energy Materlals 
and Solar Cells. 

Energia (Nga). 
nergetika (Nga). 
Promyslenala Energia (Nga). 
Đclence et Vie (Pháp). 


điện và năng lượng 


s Tạp chí Điện lực. 
e Tạp chí Điện và Đời sống. 


141 


https://tieulun.hopfo.org 


3. Một số tài liệu và ấn phẩm khác 

e_ Một số tài liệu hướng dẫn cách sử dụng điện và 
an toàn điện của Promotelec - EDF - Pháp. 

e Một số giáo trình điện dân dụng của Trường 
Đại học Bách khoa Hà Nội. 

e Một số tài liệu chuyên môn và nghiệp vụ của 
ngành điện. 

e Thông tin Khoa học công nghệ điện (do Trung 
tâm Thông tin Điện lực phát hành). 

e Hạnh Nguyên, Nguyễn Quyên: Vậtứ lý uui, Nxb. 
Đà Nẵng, 1998. 

se Nguyễn Hanh: 7 điển hệ thống điện uà bỹ 
thuật năng lượng, Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, 
Hà Nội, 2002. 

s«_ 7ừ điển Annamite - Chinois - Francais - Gustque 
Hue, Nhà mn Trung Hoà, Sài Gòn, 1937. 

se Thiều Chửu: Hớn Việt tự điển, 1942 (tái bản tại 
Nhà in Hưng Long, Sài Gòn, 1966). 


142 


https://tieulun.hopfo.org 


MUẽ LỤC 


Trang 
Lời Nhà xuất bản b) 
Lời nói đầu t 
Chương I 
NHỮNG HIỂU BIẾT THƯỜNG THỨC VỀ ĐIỆN 11 
Các cụ nhà ta hiểu về điện như thế nào? 11 
Điện một chiều và điện xoay chiều 18 
Khái niệm về dây lửa và dây nguội 14 
Tại sao điện áp được đo bằng vôn? 16 
Điện bao nhiêu vôn thì giật? 17 
Tại sao đơn vị đo dòng điện được gọi là ampe? 19 
Điện xoay chiều và một chiều, loại nào nguy 
hiểm hơn? 20 
Công dụng của cầu chảy (cầu chì) 22 
Tại sao cầu chảy và công tắc đèn phải lắp vào 
dây lửa? 28 
Tại sao khi nối dây diện xong phải quấn băng 
cách điện? 24 
Cách dùng bút thử điện 25 
Tại sao khi đóng cầu dao thì phải hất lên, khi 
ngắt cầu dao thì phải kéo xuống? 26 
Tại sao miền Bắc gọi công tơ, miền Nam gọi 
điện kế? 37 
145 


https://tieulun.hopfo.org 


Kilôoát giờ hay kilôoát trên giờ? 
Đại hội “Hai con nhất” 
Chương II 

ĐIỆN VÀ CUỘC SỐNG 
Tại sao lại có câu: Người thợ điện chỉ được 
phép sai lầm một lần trong đời? 
Rút phích điện thế nào thì đúng cách? 
Số 1 lớn hay số 3 lớn? 
Bóng đèn điện xuất hiện từ năm nào? 
Dùng bóng đèn compắc đỡ tốn tiền? 
Cách đặt giờ các đồng hồ lịch kiểu hiện số 
Ổ cắm tuyệt đối an toàn 
Dùng bút thử điện có bị giật? 
Tại sao đèn tuýp có tắcte? 
Tại sao pin dùng lâu thì điện áp thấp? 
Lắp ổ cắm điện một pha - dễ mà hoá khó 
Tại sao không được nối dây nguội vào ống nước? 
Tại sao dây điện được làm bằng đồng? 
Bộ bảo vệ điện giật là gì? 
Điện từ trường của đồ điện gia dụng ảnh 
hưởng đến sức khoẻ? 
Bệnh điều hoà không khí là gì? 
Nguyên lý làm việc của mỏ hàn cảm ứng 
Có cách nào làm công tơ quay ngược không? 
Tại sao phải đưa công tơ lên cột? 
Pin điện thoại? 
Tại sao lại gọi là phụ tải? 
Tại sao tia lửa điện có màu xanh? 
Tại sao chim đậu trên đường dây cao áp không 
bị giật? 
Xây dựng các đường dây siêu cao áp nhằm 
mục đích gì? 


144 


29 
30 


33 


33 
34 
đỗ 
36 
38 
39 
40 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
49 


50 
53 
54 
56 
57 
58 
60 
G1 


63 


64 


https://tieulun.hopfo.org 


Than đá có tất cả bao nhiêu màu? 65 


Sinh vật có thể phát ra điện không? 68 
Áo len phát sáng? 69 
Mặt trời làm chúng ta mất điện? 70 
Súng bắn ra... điện 72 
Pin điện ra đời từ bao giờ? 73 
Nhà máy điện... chạy ngay 74 
Nhà máy điện chỉ có ống khói 176 
Nhà máy thuỷ điện có gây khí hiệu ứng nhà 

kính không? tụ 
Sản xuất điện từ... rơm? 78 
Mặt trăng nhân tạo do... ngành điện sản xuất 79 
Ông bà ta từ xưa đã biết dùng đèn huỳnh quang? 81 
Tại sao trên các đám mây lại có điện? 83 
Tia sét có hình dạng như thế nào? 84 
Sự tích cột thu lôi 86 
Sét hòn là gì? 87 
Một tia sét giá bao nhiêu tiền? 89 
Nhà máy nhiệt điện có từ bao giờ? 92 
Đong điện về dùng, hết lại đong thêm 93 

Chương III 


TIẾT KIỆM ĐIỆN 
KHÔNG PHẢI CHÍ VÌ MÌNH 


MÀ CÒN VÌ MỌI NGƯỜI 96 

Vì sao lại phải tiết kiệm điện? 96 
Rút dây nguồn là biện pháp tiết kiệm điện? 99 
Tiết kiệm điện trong chiếu sáng 101 
Tiết kiệm điện trong nấu nướng 104 
Dùng tủ lạnh thế nào để tiết kiệm điện? 108 
Tiết kiệm điện khi sử dụng bình nóng lạnh 112 
145 


https://tieulun.hopfo.org 


Chương TV 
MỘT SỐ ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ AN TOÀN ĐIỆN 
Điện là một con dao hai lưỡi 
Phải làm gì để tránh tai nạn điện giật? 
Thay cho lời kết 
Tài liệu tham khảo 


Mục lục 


146 


115 
115 
119 
137 
141 
143 


https://tieulun.hopfo.org 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 

TS. NGUYÊN DUY HÙNG 

Chịu trách nhiệm nội dung: 
TS. PHẠM VĂN DIỄN 


Biên tập nội dung: NGUYÊN VŨ THANH HẢO 

NGUYÊN HOÀI ANH 

HỒ CHÍ HUỲNH 

NGUYÊN PHƯƠNG LIÊN 

Trình bày bìa: PHÙNG MINH TRANG 

Chế bản vi tính: PHẠM THU HÀ 

Sửa bản in: PHƯƠNG NHI 

Đọc sách mẫu: PHÒNG BIÊN TẬP KỸ THUẬT 
147 


https://tieulun.hopfo.org 


)›ƒ©.407.0i8:7-9)//65)1)20/9:3/9)9/91016)7.1-1006057.0ì 
ID 34:210ii1061))i1401219/2/0ã6)112):152/04ì)015221s 2000)! 


ĐT: 39422008 Fax: 84-4-39421881 
[9591251Đ00.491916154(249)00020111))001 A5 Á219)31:222))1A)1A)/2)49.40104/915419)g40140) 





TÌM ĐỌC 


- LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
NĂM 2008 VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THỊ HÀNH 


PGS. TS. Nguyễn Minh Phương 
- PHƯƠNG PHÁP SOẠN THẢO VĂN BẢN HÀNH CHÍNH 


TS. Lê Văn In 
- SOẠN THẢO VĂN BẢN VÀ CÁC MẪU THAM KHẢO 
TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH 


Dương Bạch Long 
- QUẢN LÝ, CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC TƯ PHÁP 
XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 




































































8935211115941 








https://tieulun.hopto.org 


